Thiền sư MAHASI SAYADAW 


Căn Bản Thiền Minh Sát 





Phạm Kim Khánh dịch 


Căn bản thiền minh sát 
Thiển sự Mahasi Sayadauu 
Phạm Kinh Khánh dịch 


Mục lục 
Vắng Lặng và Minh Sát 
Ngũ uẩn 
Tuệ giác và giải thoát 
Thực hành đúng phương pháp 
Niệm tâm 
Hành thiền để làm gì? 
Những hiện tượng trong hiện tại 
Thủ phát sanh như thế nào? 
Niệm ngay trong hiện tại 
Niệm không ngừng nghỉ 
Sự vật tan rã 
Vô thường 
Khám phá trở lại 
Đau cùng, trạng thái tĩnh lặng 
Những giai đoạn tiến bộ 
Thánh Đạo 
Tóm lược 


Căn bản thiên minh sát 
Thiển sự Mahasi Sayadau0 
Phạm Kinh Khánh dịch 


Vắng Lặng và Minh Sát 

Chúng ta thiển về những gì? Làm thế nào để phát triển tuệ minh 
sát? Đó là những câu hỏi quan trọng. Có hai pháp hành thiền: hành 
thiển để làm cho tâm trở nên vắng lặng và hành thiền để khai triển 
tuệ minh sát. 

Thiển về mười đề mục dùng vật chế ra (kasina) để chú niệm, chỉ 
đưa đến tâm vắng lặng. Thiển về mười đề mục ô trược (asubha, như 
mười loại tử thi), cũng chỉ đưa đến vắng lặng, không đến minh sát. 
Mười đề mục suy niệm như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm Giới v.v..., cũng chỉ có thể phát triển vắng lặng, không khai 
triển minh sát. Niệm về ba mươi hai phần của thân như tóc, móng 
tay móng chân, răng v.v... cũng không phải minh sát mà chỉ phát 
triển trạng thái vắng lặng. 

Niệm hơi thở cũng phát triển vắng lặng. Nhưng hành giả có thể 
dùng pháp niệm hơi thở để triển khai minh sát. Sách Thanh Tịnh 
Đạo ( Vissudhimaeea), xếp pháp nây vào hạng thiền Vắng Lặng, vậy 
chúng ta cũng xem nó là như vậy. 

Có pháp suy niệm về bốn phẩm hạnh từ, bi, hỷ, xả gọi là tứ vô 
lượng tâm, và bốn pháp dẫn đến Thiền (/zna) Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới. Rồi có pháp suy niệm về tánh cách ghê tởm của vật thực. 

Những đề mục ấy là của thiển Vắng Lặng. Khi hành giả thực 
hành quán niệm các nguyên tố hợp thành cơ thể vật chất thì pháp 
nầy được gọi là phân tích tứ đại. Mặc dầu là thiền Vắng Lặng, pháp 
nầy cũng giúp khai triển tuệ minh sát. 


2 


Tất cả bốn mươi đề mục hành thiền kể trên là để phát triển tâm 
định (0ì lẽ ấy pháp hành nâu cũng được gọi là thiển “Định”, đối uới 
thiểu Minh Sát, gọi là thiển “Tuế”, hau thiển “Chỉ” đối uới thiển 
“Quán”. Ở đâu dùng danh từ thiển Vắng Lặng, trực tiếp phiên dịch phạn 
ngữ Samatha, có nghĩa yên tĩnh, uắng lăng, đồng nghĩa tới samadhi — 
định, cittekaseatä - nhất điểm tâm, uà auikkhepa - tâm không chao 
động). Chỉ có pháp niệm hơi thở và pháp phân tích tứ đại liên quan 
đến thiền Minh Sát. Còn lại, những pháp kia không dẫn đến tuệ 
minh sát. Người đã thực hành những pháp ấy muốn thành đạt tuệ 
minh sát còn phải gia công thực hành thêm nữa. 

Trở lại vấn đề của chúng ta. Làm thế nào phát triển tuệ minh 
sát? Câu trả lời là: Phải phát triển tuệ minh sát bằng cách quán 
niệm ngũ uẩn thủ (pancupadanakkhandha - năm nhóm bám níu; 
năm nhóm gọi là ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, làm đối 
tượng cho sự dính mắc, luyến ái bám chặt vào, tức chấp thủ). 

Những tính chất tinh thần và vật chất bên trong chúng sanh là 
ngũ uẩn thủ. Ta có thể bám níu năm nhóm nầy với tâm hoan hỉ vì 
lòng tham ái, gọi là “trần cảnh thủ”, sự bám níu vào trần cảnh, tức 
luyến ái duyên theo những đối tượng của giác quan. Ta cũng có 
thể lầm lạc bám níu vào những quan kiến sai lầm, gọi là “tà kiến 
thủ”, luyến ái bám níu, vì tà kiến. Hành giả phải quán niệm, quan 
sát và thấy những bám níu nầy đúng theo thực tướng của nó, như 
thật sự nó là vậy. Nếu không chuyên cần chú niệm và quan sát, 
hành giả sẽ bám chặt vào nó với tâm tham ái và tà kiến. Một khi 
hành giả đã thấy rõ thực tướng của nó thì không còn bám níu nó 
nữa và bằng cách ấy, hành giả phát triển tuệ minh sát. Chúng ta sẽ 
thảo luận về ngũ uẩn thủ với chỉ tiết. 


Ngũ uẩn 
Năm uẩn đối tượng của sự bám níu là: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Chúng là gì? Năm uẩn ấy là những gì mà ta luôn luôn kinh 


3 


nghiệm. Không cần phải đi tìm ở đâu. Nó ở ngay bên trong chúng 
ta. Khi ta thấy, nó ở trong sự thấy. Khi nghe, nó ở trong sự nghe. 
Khi hửi, nếm, sờ đụng hoặc suy tư, nó ở trong mùi, vi, xúc chạm, 
và tư tưởng. Khi ta co vào, duỗi ra, hoặc cử động chân tay, năm 
uẩn ở trong sự co vào, duỗi ra, hoặc cử động. Chỉ có điều là ta 
không biết rằng nó là ngũ uẩn. Bởi vì ta không hành thiền, không 
quán niệm và không hiểu biết đúng như thật sự nó là vậy. Vì 
không hiểu biết thực tướng của nó nên chúng ta bám níu vào với 
lòng tham ái và tà kiến. 

Điều gì xảy ra khi ta co tay vào? Trước tiên, có ý định co vào. 
Sau đó, có những hình thức co vào liên tục tiếp nối. Ý định co vào 
gồm bốn uẩn thuộc về danh, phần tâm linh. Cái tâm có ý định co 
tay vào là thức uẩn. Khi nghĩ đến co tay vào và sau đó, cử động co 
tay vào, ta có thể cảm nhận thọ lạc hay thọ khổ, hoặc thọ vô ký 
(không lạc không khổ). Nếu co tay vào một cách thoải mái dễ chịu 
thì đó là thọ lạc. Nếu cảm nghe khó chịu hay bực mình thì đó là 
thọ khổ. Nếu không cảm nghe thoải mái cũng không khó chịu thì 
đó là thọ vô ký. Như vậy, khi nghĩ đến sự co tay vào, có “thọ” uẩn. 
Rồi tiếp theo là tri giác, cái uẩn hay biết cử động co tay vào, đó là 
tưởng uẩn. Rồi có trạng thái tâm giục ta co tay vào. Ta cảm nghe 
như có lời thúc giục, “Hãy co tay vào! Hãy co tay vào!“ Đó là hành 
uẩn. Như vậy trong ý định co tay vào có đủ tất cả bốn uẩn của 
danh: thọ, tưởng, hành, thức. Cử động co tay vào là phần vật chất, 
hay hình sắc. Đó là sắc uẩn. Như vậy ý định co tay vào cùng với 
cử động co tay vào bao gồm tất cả năm uẩn. 

Trong một cử động co tay vào có đủ ngũ uẩn. Ta cử động một 
lần, có ngũ uẩn phát sanh một lần. Ta cử động một lần nữa, có ngũ 
uẩn phát sanh một lần nữa. Mỗi cử động khơi mào cho ngũ uẩn 
phát sanh một lần. Nếu ta không hành thiền, không suy niệm về 
ngũ uẩn và không hiểu biết ngũ uẩn một cách chân chánh, khỏi 
cần phải nói chuyện gì xảy ra. Chính ta sẽ tự biết lấy. 


Đúng vậy, ta nghĩ, “lôi có ý định co tay vào“ và “Tôi co tay 
vào”. Có phải vậy không? Mỗi người đều hiểu như vậy. Hỏi một 
em bé, em sẽ trả lời như vậy. Hỏi một người đứng tuổi mà không 
biết đọc biết viết, người ấy cũng trả lời y như vậy. Bây giờ, hỏi một 
người biết đọc, biết viết. Nếu ông ta thành thật nói ra đúng như 
ông thật sự nghĩ thì câu trả lời cũng giống như vậy. Nhưng ông là 
người có học vấn, ông có thể chế tạo một câu trả lời thích hợp với 
kinh điển. Ông sẽ nói đó là “đanh-sắc”. Trả lời như vậy không phải 
vì ông am hiểu như vậy, mà vì ông cố tạo nên một câu trả lời thích 
hợp với những gì mình học trong kinh điển. Sâu kín trong thâm 
tâm, ông ta vẫn nghĩ, “Chính “Tôi có ý định co tay vào”, “Chính 
“Tôi co tay vào”, “Chính “Tô muốn cử động”, “Chính “Tôi cử 
động”. Ông cũng nghĩ, “Cái “Tôi ấy đã có hiện hữu trước kia, đến 
nay vẫn còn đang hiện hữu, và sẽ còn hiện hữu trong tương lai. Ta 
tồn tại mãi mãi.“ Lối suy tư ấy được gọi là ý niệm thường còn. 
Không có ai nghĩ rằng “Cái ý định co tay vào chỉ hiện hữu trong 
hiện tại”. Người tầm thường luôn luôn nghĩ, “Cái tâm nây trước 
kia đã có hiện hữu. Cũng cái tâm trước kia đã có hiện hữu nây, bây 
giờ đang nghĩ đến việc co tay vào”. Họ cũng nghĩ, “Cái “Tôi mà 
đang suy tư, đang hiện hữu trong hiện tại, sẽ còn tiếp tục hiện hữu 
trong tương lai." 

Khi co vào hoặc cử động tay chân ta nghĩ, “Chính tay chân nây 
đã có hiện hữu trước kia, và hiện giờ đang cử động. Chính cái “Tôi 
nây đã hiện hữu và hiện đang cử động“. Sau khi cử động tôi lại 
nghĩ trở lại, “Tay chân nây, cái “Tôi nây, luôn luôn tồn tại”. Ta 
không hề nghĩ rằng tất cả những cái ấy đều phải hoại diệt. Đó cũng 
là ý niệm thường còn. Đó là bám níu vào những gì vô thường mà 
xem là trường tổn, bám níu vào những gì vô ngã, không có thực 
chất, mà xem là bản ngã, là cái “Tôi vĩnh cửu. 

Rồi, bởi vì ta co tay chân vào hay duỗi ra theo ý muốn, ta nghĩ 
rằng như vậy là rất tốt đẹp. Thí dụ như khi cảm nghe cánh tay bị 
tê cứng, ta xếp cánh tay lại, di động theo một chiều khác, và nghe 


5 


hết tê. Ta cảm thấy thoải mái dễ chịu và nghĩ rằng như vậy là rất 
tốt đẹp. Ta nghĩ rằng đó là vui sướng, hạnh phúc. Những nhà 
khiêu vũ thiện nghệ hay tài tử, nhảy múa, co tay co chân vào rồi 
duỗi ra và nghĩ rằng thật là tốt đẹp. Họ lấy làm thỏa thích và tự 
mãn. Khi trò chuyện với nhau chúng ta thường quơ tay và cử động 
đầu. Chúng ta thỏa thích nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Khi viên mãn 
hoàn tất một công trình ta cũng thấy là tốt đẹp và cảm nghe hạnh 
phúc. Đó là hoan hỉ, thỏa thích do tham ái và bám níu vào sự vật. 
Cái vô thường tạm bợ ta xem là thường còn và hoan hỉ thọ hưởng. 
Cái không phải là hạnh phúc, không phải là tự ngã vĩnh tồn mà chỉ 
là những nhóm thành phần vật chất hay tinh thân (những uẩn), ta 
xem là hạnh phúc, là tự ngã và hoan hỉ thỏa thích. Chúng ta thỏa 
thích với nó, bám sát vào nó, lầm tưởng rằng nó là chính ta, là tự 
ngã của ta, và chặt chẽ dính mắc vào nó. 

Vậy, khi co vào, duỗi ra, hoặc cử động tay chân ta có ý nghĩ, 
“Tôi sẽ co vào” là uẩn thủ. Cử động co vào là uẩn thủ. Ý nghĩ duỗi 
ra là uẩn thủ. Sự duỗi ra là uẩn thủ. Ý nghĩ, “Ta sẽ cử động” là uẩn 
thủ. Sự cử động là uẩn thủ. Khi nói hành thiền về ngũ uẩn thủ 
chúng ta chỉ đề cập đến những sự việc như vậy. 

Sự việc cũng xảy diễn cùng một thế ấy khi ta thấy, nghe, hửi 
v.v... Khi thấy, nền tảng của sự thấy hiển nhiên là mắt. Đối tượng 
của sự thấy cũng biểu lộ hiển nhiên. Cả hai - mắt và đối tượng của 
sự thấy - là phần vật chất (sắc), tự chính nó không có khả năng hay 
biết. Nhưng nếu không chú niệm trong khi thấy ta sẽ dính mắc vào 
nó. Ta nghĩ rằng toàn thể thân nầy, cùng với mắt, là thường còn, 
là hạnh phúc, là tự ngã của ta, và bám níu vào nó, nghĩ rằng toàn 
thể thế gian vật chất, cùng với đối tượng của sự thấy nói trên, là 
thường còn, đẹp đế, tốt lành, hạnh phúc, là bản ngã của ta, và bám 
níu vào nó. Như vậy, mắt (nhãn căn) và đối tượng của sự thấy 
(nhãn trần) là những uẩn thủ (những nhóm đối tượng của sự bám 
níu). 


Và trong khi thấy, sự “trông thấy“ (nhãn thức) cũng hiển nhiên. 
Đó là bốn uẩn thuộc về danh, phần tâm linh. Hay biết có sự thấy — 
chỉ có sự thấy suông, chỉ thấy thôi mà không biết thấy gì - là thức 
uẩn. Thỏa thích hay bất mãn khi thấy là thọ uẩn. Cái gì nhận ra đối 
tượng của sự thấy là tưởng uẩn. Cái gì hướng sự chú ý đến đối 
tượng của sự thấy là hành uẩn. Đó là bốn uẩn cấu thành phần tâm 
linh. Nếu không niệm trong khi thấy ta có khuynh hướng nghĩ 
rằng cái thấy nầy “trước đây đã có hiện hữu và hiện thời đang hiện 
hữu”. Hoặc nữa, khi thấy điều tốt đẹp ta có thể nghĩ, “Sự thấy là 
tốt đẹp”, và khi suy tư như vậy ta theo đuổi, bám níu vào những 
sự việc tốt đẹp và kỳ diệu biểu hiện trong sự thấy. Ta bỏ tiền ra để 
xem múa hát hay xem chớp bóng, lắm khi phải mất ngủ và tổn hại 
đến sức khỏe, vì ta nghĩ rằng làm như vậy là tốt, là đúng. Nếu 
không nghi là tốt ắt ta không tiêu phí tiền bạc, thì giờ và chỉiu để 
sức khỏe bị hao mòn. Ta nghĩ rằng cái gì xem múa hát là “Ta”. “Ta 
Xem“, “Ta Thỏa Thích”. Đó là bám níu (thủ) với tham ái và tà kiến. 
Vì ta dính mắc, luyến ái, bám chặt vào danh và sắc biểu lộ trong 
sự thấy, nên gọi đó là uấn thủ, những nhóm đối tượng của sự bám 
níu. 

Cùng một thế ấy, ta bám níu trong sự nghe, sự hửi, sự nếm v.v... 
Ta cũng bám níu chặt chẽ hơn vào cái tâm nghĩ ngợi, tưởng tượng, 
suy tư, xem đó là “Ta”, là “Tự Ngã” chắc thật của ta. Như vậy, ngũ 
uẩn thủ không phải gì khác hơn là chấp thủ vào những gì tự biểu 
hiện nơi sáu cửa (lục căn, hay lục nhập) mỗi khi ta thấy, nghe, thọ 
cảm, hoặc hay biết. Ta phải cố gắng thấy rõ các uẩn ấy đúng theo 
thực tướng của nó. Hành thiền về ngũ uẩn và nhận thấy rõ ràng 
như đúng thực nó là vậy, thấu triệt thực tướng của ngũ uẩn, là tuệ 
minh sát. 


Tuệ giác và giải thoát 
“Thiền Minh Sát là thực hành quán niệm ngũ uẩn thủ“. Điều 
nây đúng theo giáo huấn của Đức Bổn Sư. Những lời dạy của Đức 
7 


Phật được gọi là “sua (kinh) có nghĩa gốc là “sợi chỉ”. Khi người 
thợ mộc sắp cưa hay bào một khúc gỗ thì anh dùng sợi chỉ có thấm 
mực để đánh dấu một lằn ngay thăng trên mặt gỗ. Cái lằn ấy là 
mẫu mực để anh theo đó mà cưa, bào hay gọt. Cùng thế ấy, khi 
muốn sống đời phạm hạnh thánh thiện ta phải theo đúng mẫu 
mực, hay sua. Đức Phật bỏ mực, vạch con đường để ta lấy đó làm 
khuôn vàng thước ngọc cho công trình tu tập, dựa theo Giới Luật, 
phát triển tâm Định, và thành đạt Trí Tuệ. Chúng ta không thể đi 
lệch ra ngoài lằn mực để hành động hay nói năng theo ý riêng. 

Về phương pháp liên quan đến ngũ uẩn thủ, sau đây là một vài 
đoạn được trích ra từ những bài su/fa (kinh): 

“Nẩu chư tù-khưu, sắc là oô thường. Cái sì oô thường là khổ. Cái sì 
khổ không phải là tự ngã. Cái sì không phải tự neã ắt không phải là của 
ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Khi sắc thật sự sanh 
khởi, ta phải phân biện nó uới chánh kiến như uậu “. (SN 22.15) 

Ta phải gia công hành thiền để có thể nhận thức rõ ràng rằng 
cái sắc vô thường, khổ và vô ngã nầy thật sự là vô thường, đau khổ 
một cách khủng khiếp và không chứa đựng thực chất, một tự ngã 
hay một cái “Ta” thường còn, không biến đổi. Cùng thế ấy, ta phải 
quán niệm thọ, tưởng, hành và thức. Xem ngũ uẩn là vô thường, 
khổ và vô ngã thì có lợi ích gì? Đức Phật dạy: 

“Xem tất cả mọi sự uật bằng cách ấu người đệ tử của bậc Thánh Nhân 
đã thọ huấn đầu đủ sẽ không quan tâm đến sắc, không quan tâm đến 
thọ... tưởng... hành... thức “ (6N 22.59) 

Người nhận thức bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn 
cũng nhàm chán sẮC, thọ, tưởng, hành, thức: 

“Bằng cách không quan tâm đế, 0ị ấu không khát khao ham muối”. 

Điều nầy có nghĩa là vị ấy đã đạt Thánh Đạo: “Do sự không khát 
khao ham muối, 0ị ấu đã giải thoát”. 


Một khi đã đạt đến Thánh Đạo thì vị ấy tuyệt đối buông bỏ, 
không còn khát khao ham muốn. Vị ấy đã thành đạt bốn quả, hoàn 
toàn giải thoát ra khỏi mọi nhiễm ô, tuyệt đối trong sạch. 


PT 


“Được giải thoát, phát sanh tri kiến “la đã siải thoát .. 


Khi được giải thoát, chính tự ta hiểu biết rằng mình đã giải 
thoát. Nói cách khác, khi ta thành tựu đạo quả A La Hán và tuyệt 
đối tận điệt mọi nhiễm ô ngủ ngầm trong tâm, ta sẽ biết rằng mình 
đắc quả A La Hán. 

Tất cả những đoạn trên đây đều được trích từ kinh Yadanicca 
(SN 22.12). Có nhiều bài kinh khác cũng dạy như vậy. Toàn thể 
phẩm Khandhavagsa của bộ Tương ưng, bao gồm những bài 
tương tợ như thế. Có hai bài kinh đặc biệt đáng được lưu ý là kinh 
Silavanta (SN 22.122) và kinh Sutavanta (SN 22.123). Trong cả hai 
bài Đại Đức Mahäkotthika nêu ra nhiều câu hỏi cho Đức Sãriputta. 
Ngài Sãriputta chỉ trả lời vắn tắc nhưng rất sống động. Ngài 
Mahakotthika hỏi: 

“Kính bạch sư huynh, một tỳ khưu đã trang nghiêm trì giới phải 
chuyên cần quán niệm những điều gì?" 

Nên ghi nhận những danh từ “trang nghiêm trì giới“ được dùng 
trong câu hỏi. Nếu ta chú nguyện hành thiển Minh Sát để thành 
công tiến đạt đến đạo, quả và Niết Bàn, điều tối trọng yếu và tư 
cách tối thiểu là cần phải trang nghiêm trì giới. Nếu không nghiêm 
túc giữ gìn giới luật thì không mong gì đạt đến trạng thái định tâm 
đúng mức và trí tuệ. Câu trả lời của Ngài Sãriputta là: 

“Ngũ uẩn thủ, nầy sư huynh Kotthika, là điều mà vị tỳ khưu đã 
trang nghiêm trì giới phải gia công chuyên cần chú niệm đầy đủ 
để chứng nghiệm rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là vô thường, 
khổ, là một cơn bệnh, một ung nhọt, một mũi tên, là đau đớn, là 
bệnh tật, ở bên ngoài, không phải chính mình, là có tính cách hoại 
diệt, là trống rỗng, là vô ngã." 

Chú niệm như thế thì được lợi ích gì? Ngài Sãriputta giảng tiếp: 


9 


“Quả thật vậy, nầy sư huynh, một vị tỳ khưu đã trang nghiêm 
trì giới và gia công chuyên cần chú niệm ngũ uẩn thủ đầy đủ, có 
thể chứng nghiệm quả Nhập Lưu”. 

Như vậy, nếu muốn đắc quả Tu Đà Hườn (Nhập Lưu), không 
bao giờ còn tái sanh trở lại trong bốn khổ cảnh, ta phải hành thiền, 
trì niệm về năm uẩn, nhằm chứng ngộ bản chất vô thường, khổ và 
vô ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Nhưng đến đây chưa phải là chấm dứt. Ta còn có thể tiến đạt 
đến đạo và quả A La Hán. Ngài Kotthika hỏi tiếp: 

“Kính bạch sư huynh Sãriputta, một vi tỳ khưu đã đắc quả 
Nhập Lưu còn cần phải gia công chuyên cần chú niệm về điều gì?" 

Ngài Sariputta giải đáp tiếp rằng người đã đắc quả Nhập Lưu 
phải gia công chuyên cần quán niệm cũng ngũ uẩn thủ ấy một cách 
đầy đủ, và tự mình chứng nghiệm răng năm uẩn là vô thường, 
khổ, vô ngã. Kết quả là thế nào? Vị ấy sẽ tiến đạt thêm lên một 
tầng, thành tựu đạo và quả Nhất Lai (Tư Đà Hàm). Rồi vị Thánh 
Nhất Lai hành thiền về đề mục gì? Cũng lại ngũ uẩn thủ ấy nữa. 
Và do công phu hành thiền nầy vị ấy đắc quả Bất Lai (A Na Hàm). 
Rồi vị A Na Hàm hành thiền về đề mục gì? Cũng ngũ uẩn thủ. Đến 
đây vi ấy đắc quả A La Hán. Và vị A La Hán hành thiền về đề mục 
gì? Cũng ngũ uẩn thủ. Điều nầy cho thấy rằng năm uẩn: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức luôn luôn là đề mục quán niệm. Cho đến khi đã 
đắc quả A La Hán rồi cũng vẫn quán niệm ngũ uẩn thủ. 

Một vị đã đắc quả A La Hán còn hành thiển để làm gì? Có phải 
để tiến đến Bích Chi Phật (Độc Giác Phật) không? Hay vị ấy sẽ trở 
thành bậc Chánh Đắng Chánh Giác? Không. Cũng không phải 
vậy. Là A La Hán, vị ấy đã chấm dứt vòng sanh tử, tử sanh, và sẽ 
nhập Niết Bàn. Một vị A La Hán đã hoàn toàn trong sạch, không 
còn mảy may ô nhiễm nào để thanh lọc hoặc làm giảm suy. Tất cả 
mọi hoặc lậu đã được diệt trừ tận cội rễ. Do đó, vị ấy không còn 
pháp tu tập nào nữa để phát triển nhằm loại trừ, hoặc làm giảm 
suy ô nhiễm ngủ ngầm. Ngài cũng không còn Giới, Định hay Tuệ 

10 


nào nữa cần phải trau giồi cho được toàn hảo. Như vậy Ngài không 
cần phải gia công làm cho điều gì trở nên toàn hảo cũng không cần 
phải tăng trưởng để làm cho những gì đã toàn hảo, trở nên càng 
toàn hảo hơn. Một vị A La Hán hành thiển Minh Sát chắc chắn 
không phải để tìm những lợi ích tương tợ. 

Một trong những lợi ích mà vị A La Hán có thể thọ hưởng do 
pháp hành thiền là trạng thái tự tại trong thế gian. Mặc dầu đã là 
A La Hán, nếu Ngài không hành thiền, trạng thái không thoải mái, 
không yên tĩnh, có thể phát sanh khi chỗ nầy, lúc nơi khác, ở sáu 
cửa (lục căn). Nơi đây, “không yên tĩnh“ không có nghĩa là tỉnh 
thần giao động mà bởi vì lục trần (sắc, thinh, hương, vi, xúc, pháp) 
không ngớt sanh khởi ngoài ý muốn, và tâm Ngài sẽ mất trạng thái 
thanh bình an lạc. Không nói chi đến chư vị A La Hán, quý vị thiển 
sinh ngày nay đến đây hành thiển cũng vậy, cũng cảm nghe không 
thoải mái khi phải đối phó với trần cảnh. Các người ấy chỉ muốn 
sống trong trạng thái minh sát. Mỗi khi rời thiển đường trở về nhà, 
thấy chuyện nầy, nghe việc nọ, bàn thảo những chuyện thế gian, 
họ cảm nghe không an lạc. Và họ trở lại thiển đường. Tuy nhiên 
cũng có người, mặc dầu cảm nghe thiếu mất tình trạng thoải mái 
của thiền đường nhưng dần đà đôi ba ngày hoặc năm mười hôm, 
rồi cũng quen trở lại với nếp sống gia đình. Vị A La Hán thì không 
bao giờ trở về với những thói quen xưa cũ. Nếu trong khi hành 
thiển gặp phải những trần cảnh khác nhau Ngài chỉ cảm nghe 
không thoải mái. Chỉ trong lúc hành thiển và ở trong trạng thái 
minh sát Ngài mới cảm nghe thân tâm hoàn toàn an lạc. Như vậy, 
pháp hành thiển quán niệm ngũ uẩn tạo cho vị A La Hán trạng 
thái an lạc trong thế gian. 

Lại nữa, khi vị A La Hán hành thiền, chánh niệm và trí tuệ thấu 
triệt lý vô thường, khổ, và vô ngã, luôn luôn phát sanh đến Ngài. 
Đó là một lợi ích khác. Một vị A La Hán, có chánh niệm và trí tuệ 
luôn luôn phát sanh đến mình, cũng thường xuyên ở trong trạng 


11 


thái thoải mái của đời sống và có thể thọ hưởng quả vị Niết Bàn 
bất cứ lúc nào, bất luận bao lâu. 

Vì hai lợi ích kể trên - trạng thái an lạc trong thế gian và “niệm- 
tuệ” - vị A La Hán vẫn còn hành thiền. 

Trên đây là phần giải đáp của Ngài Sãriputta, được ghi chép 
trong kinh Sìlavanta Sutta. Những câu trả lời tương tợ cũng được 
ghi trong kinh Sutavanta Sutta. Sự khác biệt giữa hai bài kinh chỉ 
là danh từ Sìlavanta, người có giới đức, người nghiêm túc trì giới 
và Sutavanta, người được nghe giáo huấn đầy đủ. Ngoài ra không 
có gì khác nhau. Căn cứ trên hai bài kinh nầy và những bài khác 
nữa về ngũ uẩn, lời dạy chắc thật được keo gọn như sau: Trí tuệ 
minh sát phát sanh do pháp hành thiền, trì niệm ngũ uẩn thủ. 

Giờ đây ta hãy trở về sự chấp thủ phát sanh xuyên qua sáu cửa 
giác quan (lục căn). 

Khi thấy, người ta có ý nghĩ rằng mình hay những người khác 
là thường còn, trước đây đã hiện hữu, hiện thời đang hiện hữu và 
trong tương lai sẽ hiện hữu, luôn luôn sanh tiền. Người ta nghĩ 
rằng chính họ và những người kia có hạnh phúc, được an lành và 
tươi đẹp, là những thực thể sống. Khi nghe, hửi, nếm, sờ đụng, họ 
cũng nghĩ như vậy. Cảm giác “xúc chạm” nằm khắp châu thân — 
bất luận nơi nào có thịt và máu. Và mỗi khi có xúc chạm là có chấp 
thủ. Khi co tay chân vào hay duỗi ra là có xúc. Bụng phồng lên và 
xẹp xuống cũng có cảm giác xúc chạm. Chúng ta sẽ đề cập trở lại 
điều nây với nhiều chi tiết hơn. 

Khi người ta suy tư hoặc tưởng tượng, họ nghĩ, “Cái “Tôi mà đã 
hiện hữu trước kia, giờ đây đang suy tư. Họ nghĩ, “Tôf sẽ tiếp tục 
hiện hữu,” và như vậy họ nghĩ rằng mình là một bản ngã thường 
còn. 

Họ cũng nghĩ rằng suy tư hay tưởng tượng là thích thú. Đó là 
hạnh phúc. Nếu nói rằng tình trạng suy nghĩ sẽ tan biến, không 


12 


còn, ắt họ sẽ không chấp nhận, không vui. Bởi vì họ chấp thủ, dính 
mắc vào đó. 

Như vậy, ta chấp thủ vào bất luận gì khởi phát xuyên qua lục 
căn, xem đó là thường còn, thích thú, là tự ngã của mình. Ta hoan 
hỷ với tham ái và đính mắc vào đó. Ta lầm lạc trong tà kiến và kẹt 
luôn trong đó. Phải hành thiển về ngũ uấẩn để thấu triệt thực tướng 
của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Thực hành đúng phương pháp 

Khi hành thiển phải hành đúng theo phương pháp. Phương 
pháp đúng mới đưa đến tuệ minh sát. Nếu chúng ta nhìn sự vật là 
thường còn thì làm sao phát triển trí tuệ? Nếu nhìn sự vật là hạnh 
phúc, là tốt, là đẹp, là linh hồn trường cửu, là tự ngã vĩnh tồn thì 
làm thế nào trí tuệ có thể phát sanh? 

Danh và sắc là vô thường. Những sự vật vô thường ấy, ta phải 
niệm để thấy đúng thực tướng của nó là vô thường. Nó sanh khởi 
rồi hoại diệt, và không ngừng làm cho ta khó chịu, phiền toái. Như 
vậy nó thật là khủng khiếp đáng sợ, là đau khổ. Ta phải hành thiền 
để thấy đúng như thật sự nó là vậy, là đau khổ. Danh và sắc là 
những tiến trình luôn luôn trôi chảy mà không có một cá tính riêng 
biệt, một linh hồn, một tự ngã. Ta phải hành thiền để thấy rõ nó 
không có một cá tính, một linh hồn, xem như một thực thể thường 
còn không biến đổi, một tự ngã. Ta phải cố gắng nhìn thấy nó như 
thật sự nó là vậy. 

Do đó, mỗi khi thấy, nghe, sờ đụng, hoặc tri giác, ta phải cố 
gắng thấy tiến trình danh và sắc phát sanh ở sáu cửa (lục căn), 
đúng theo thực tướng của nó. Khi thấy, sự thấy là thực tại, là thật 
sự có. Điều nầy ta phải ghi nhận, “thấy, thấy“. Cùng thế ấy, khi 
nghe, phải ghi nhận, “nghe, nghe”, khi hửi mùi, ghi nhận, “mùi, 
mùi”, khi nếm, ghi nhận, “vi, vi”, khi sờ đụng, ghi nhận, “chạm, 
chạm“ v.v... Tình trạng mệt nhọc, nóng, đau, mỏi, và những cảm 


13 


giác khó chịu hay không thoải mái tương tợ cũng phát sanh do sự 
xúc chạm. Hãy quan sát và ghi nhận, “nóng, nóng”, “đau, đau” 
v.v... Những tư tưởng, những ý nghĩ cũng có thể phát sanh. Hãy 
ghi nhận, “suy tư, suy tư”, “tưởng tượng, tưởng tượng”, “hoan hỉ, 
hoan hỉ” , “thỏa thích, thỏa thích” khi nó khởi sanh. Tuy nhiên đối 
với một hành giả sơ cơ, quả thật khó quan sát rành rẽ tất cả những 
gì phát sanh ở lục căn. Người chưa quen hành thiền phải bắt đầu 
ghi nhận một vài hiện tượng. 

Vị ấy phải hành như thế nầy. Khi thở vào và thở ra, cái bụng sẽ 
phồng lên và xẹp xuống một cách rõ rệt. Phải bắt đầu quan sát cử 
động phồng, xẹp ấy. Khi bụng phồng lên, hay biết, “phồng, 
phông”. Khi bụng xẹp xuống, hay biết, “xep, xẹp”. Công trình 
quan sát trạng thái phồng lên và xẹp xuống ở bụng nầy không có 
được để cập đến chỗ nào trong Tam Tạng kinh điển. Có người 
không quen với pháp hành nầy có vẻ khinh khi, phê bình, “Cái câu 
chuyện phồng xẹp nầy có dính dáng vào đâu đến kinh điển. Đó là 
một pháp hành trống không, không chứa đựng gì hết.“ Đúng vậy, 
họ có thể nghĩ rằng phương pháp hành thiền nầy vô nghĩa lý bởi 
vì không thấy kinh điển đề cập đến. 

Tuy nhiên trên phương diện lý thuyết, đúng theo pháp học, nó 
thật sự là “một cái gì”. Phồng lên là thực tại, là có thật. Xeẹp xuống 
là có thật. Chúng ta dùng ngôn ngữ thông dụng thường ngày và 
nói phồng lên, xẹp xuống, để tiện hiểu biết với nhau mà thôi. Danh 
từ được dùng trong kinh điển là tình trạng sanh khởi và hoại diệt 
của nguyên tố gió (một trong bốn thành phần đất, nước, lửa, gió 
của sắc). Nếu thận trọng quan sát cái bụng khi phồng lên và xẹp 
xuống ta sẽ thấy có trạng thái nổi phồng cứng lên, có trạng thái cử 
động, có sự di chuyển đưa hơi ra. Nơi đây, trạng thái “nổi phồng 
cứng lên” là đặc tính của nguyên tố gió; trạng thái cử động là cơ 
năng (hay tính chất) và sự di chuyển đưa hơi ra ngoài là sự biểu lộ. 
Hiểu biết thành phần gió trong tứ đại có nghĩa là hiểu biết đặc tính, 
cơ năng, và sự biểu lộ của nó. Hành thiền là để hiểu biết nó. 


14 


Thiền Minh Sát bắt đầu bằng cách định rõ danh và sắc - phần 
tâm linh và phần vật chất cấu thành chúng sanh. Để thành tựu mục 
tiêu nầy, hành giả khởi đầu quan sát sắc. Bằng cách nào? 

“(Hành giả) phải ... nắm uững (đềmục) qua đặc tính, cơ năng 0.0...” 
(Vism 1i, 227) 

Khi bắt đầu hành thiển, niệm danh hay sắc, ta phải quan sát 
xuyên qua đặc tính, cơ năng (hay tính chất) v.v... (ở đây đoạn 
“v.v..” hàm ý phương cách biểu lộ của nó). 

Về điểm nầy sách Thắng Pháp Tập Yếu (Compendium of 
Philosophy - Abhidharrmatthasarieaha) viết: 

“Quan kiến trong sạch (kiến tịnh) là thấu triệt danh 0à sắc trên 
phương điện đặc tính, cơ năng (hau tính chất), phương cách phát hiện 
(sự biểu lô) uà nguyên nhân kếcận (cận nhân). " 

Câu nầy có nghĩa là tuệ minh sát bắt đầu với sự hiểu biết có tính 
cách phân tích (tuệ phân tích) danh và sắc (nãmarñpa-pariccheda- 
fãng). Trong bảy giai đoạn của Thanh Tĩnh Đạo, trước tiên phải 
gia công hoàn hảo Giới Tỉnh và Tâm Tịnh và kế đó bắt đầu Kiến 
Tinh (quan kiến trong sạch). Để thành tựu tuệ phân tích danh-sắc 
và Kiến Tịnh, phải hành thiền, quán niệm danh và sắc, và hiểu biết 
danh, sắc, qua đặc tính, cơ năng và phương cách mà nó khởi hiện. 
Một khi hiểu biết thấu đáo nó như vậy ta đã thành đạt tuệ phân 
tích danh-sắc. Khi tuệ nầy trở nên vững chắc và sâu sắc hành giả 
khai triển Kiến Tỉnh. 

Nơi đây, “hiểu biết qua đặc tính của nó” có nghĩa là hiểu biết 
bản chất cố hữu của danh và sắc. “Hiểu biết qua cơ năng của nó” 
là hiểu biết tính chất, tác hành hay nhiệm vụ của nó. Sự biểu lộ là 
phương cách nó khởi hiện. Trong giai đoạn hành thiền sơ khởi nầy 
chưa cần hiểu biết về nhân kế cận của nó. Chúng ta hãy tiếp tục 
giải thích những đặc tính, cơ năng và phương cách biểu lộ. 

Trong cả hai bản, Thanh Tịnh Đạo và Thắng Pháp Tập Yếu vừa 
được kể trên, không có nơi nào dạy rằng khi hành thiền, quán niệm 


15 


danh và sắc, ta phải thốt ra lời gì, hoặc nói lên tên gì hay số gì, xem 
như phần vật chất hay tiến trình không ngừng phát sanh nào. Ta 
phải thận trọng ghi nhận điểm nầy nếu không, có thể bị dẫn dắt 
sai lạc vào những khái niệm về tên, về số, về những phần vi tế của 
sắc hoặc những tiến trình biến đổi. Các bản Chú Giải dạy rằng ta 
phải hành thiển, niệm danh và sắc qua đặc tính, cơ năng và sự biểu 
lộ của nó, và như vậy, khi niệm về nguyên tố gió trong tứ đại ta 
phải chú niệm qua đặc tính, cơ năng và sự biểu lộ của nó. 

Đặc tính của nguyên tố gió là gì? Đó là đặc tính nâng đỡ, bản 
chất cố hữu của nó. Đó chính là nguyên tố gió. Cơ năng của nguyên 
tố gió là gì? Là di động. Sự biểu lộ của nó là gì? Là tác động đưa 
khí ra. Sự biểu lộ là cái gì phát hiện trước trí thức của hành giả. 
Trong khi niệm về nguyên tố gió trí thức của hành giả cảm nhận 
hình như có cái gì đưa ra, đẩy tới và kéo lui. Đó là sự biểu lộ của 
nguyên tố gió. Nguyên tố gió nầy rất quan trọng. Bản Chú giải 
kinh Niệm Xứ (Sati0atthana Sutta), phần niệm thân, khi đề cập đến 
các oai nghỉ và tính hay biết, có nhấn mạnh đến tâm quan trọng 
của nguyên tố gió nây. Sau đây là lời dạy của Đức Phật: “Gacchanto 
0ä eacchãmi ti pajãnäH — Khi äi, uị ấy hau biết Tôi ñang äi”.” 

Đức Phật dạy chúng ta nên chú niệm vào hình thể đi bằng cách 
ghi nhận, “đi, đi” mỗi khi đi. Hành như vậy thì làm sao phát triển 
tuệ giác? Bản Chú giải giải thích: “Ý nghĩ tôi đang đi phát sanh. 
Sự phát sanh ý nghĩ nầy tạo nên khí. Khí tạo nên sự thúc giục. Khí 
đi chuyển thành nguyên tố gió, đưa toàn bộ cơ thể bước tới, gọi là 
đi." 

Lời chú giải có ý nghĩa như vầy: Vị hành giả đã có thói quen 
quán niệm, “đi, đi” mỗi khi đi, nhận thức rằng, trước tiên, ý nghĩ 
“tôi sẽ đi” phát sanh. Tác ý, hay ý-muốn-làm nây làm phát khởi 
một động tác căng thắng trong toàn bộ cơ thể, và động tác nầy làm 
cho cơ thể vật chất tiến tới, trong một chuỗi những cử động nhỏ 
liên tục nối tiếp. Ta nói, “Tôi đi” hay “Anh đi“. Chỉ có tác ý hay ý- 
muốn-đi, và hình thể đi. Điều nây hành giả nhận thức rõ rệt. Ở 

16 


đây, trong sự giải thích nhằm rọi sáng vấn đề cho ta, Bản Chú giải 
nhấn mạnh vào tính cách nhận thức sự di chuyển của nguyên tố 
gió. Như vậy, khi thấu đạt nguyên tố gió qua đặc tính, cơ năng, và 
sự biểu lộ của nó ta có thể tự mình nhận định xem pháp hành của 
mình có đúng hay không. 

Nguyên tố gió có đặc tính nâng đỡ. Trong một trái banh, chính 
là hơi (khí), hay nguyên tố gió, choán đầy và nâng đỡ làm cho trái 
banh phồng cứng lên. Theo ngôn từ thông thường ta nói rằng trái 
banh đầy hơi và cứng. Danh từ triết học nói rằng nguyên tố gió 
“nâng đố” trái banh phồng cứng lên. Khi duỗi tay ra ta cảm nghe 
như có sự vững chắc trong tay. Đó là nguyên tố gió nâng đỡ. Cùng 
một thế ấy, khi nằm xuống ta đặt đầu và mình trên gối hơi và nệm 
hơi, mình và đầu ta không đè sát, đụng xuống giường mà nằm hêu 
ở trên. Đó là vì có nguyên tố gió trong gối và trong nệm nâng đỡ 
đầu và mình ta. Những viên gạch được xây lên, viên nầy chồng 
chất lên viên kia. Viên gạch nằm dưới nâng đỡ viên ở trên. Nếu 
không vậy viên gạch ở trên ắt sẽ ngã đổ. Cùng thế ấy, cơ thể vật 
chất của con người đầy nguyên tố gió và nhờ vậy được nâng đỡ 
cứng chắc mới có thể đứng vững mà không ngã. Khi nói “cứng 
chắc” thì đó chỉ là một lối nói tương đối. Nếu có gì cứng hơn thì ta 
nói là nó “mềm”, và nếu có gì “mềm lỏng“ hơn thì ta sẽ nói trở lại 
là nó cứng. 

Cơ năng của nguyên tố gió là cử động. Nó di chuyển từ chỗ nầy 
đến chỗ khác khi đủ mạnh. Chính nguyên tố gió trong tứ đại làm 
cho cơ thể co vào, duỗi ra, ngồi xuống, đứng dậy, hoặc đi đi lại lại. 
Những người chưa từng thực hành thiển Minh Sát thường nói, 
“Nếu ghi nhận co vào, duỗi ra thì chỉ có những khái niệm như cánh 
tay phát hiện đến hành giả. Nếu ghi nhận trái bước, mặt bước, thì 
chỉ có những khái niệm như cái chân phát hiện. Nếu ghi nhận 
phồng xeẹp, chỉ có những khái niệm như bụng phát hiện.“ Điều nầy 
có thể đúng với các hành giả còn sơ cơ. Nhưng nghĩ rằng chỉ có 
những khái niệm luôn luôn phát hiện thì không đúng. Đối với 


17 


hành giả sơ cơ, khái niệm và thực tế cả hai đều phát hiện. Vài người 
khuyên dạy quý vị thiền sinh mới nhập môn chỉ nên chú niệm vào 
thực tế. Điều nầy không thể làm được. Lúc ban sơ, rõ ràng hành 
giả không thể quên khái niệm. Ta phải phối hợp thực tế và khái 
niệm. Chính Đức Phật dùng khái niệm, dạy ta hay biết và ghi nhận, 
“tôi đang đi” khi ta đi, “tôi đang co vào” hoặc “tôi đang duỗi ra”. 
Ngài không lờ bỏ khái niệm, chỉ dùng thực tế, và dạy ta hay biết 
và ghi nhận, “nó nâng đố”, “nó cử động“ v.v... 

Mặc đầu trong khi hành thiền ta dùng ngôn ngữ khái niệm như 
“đi”, “co vào”, “duỗi ra”, nhưng đến lúc niệm và định trở nên vững 
mạnh tất cả những khái niệm đều tan biến mà chỉ còn thực tế như 
nâng đỡ và cử động phát hiện đến hành giả. Chỉ còn có sự cử động. 
Dầu niệm, “co vào, co vào”, sẽ không có tay hay chân nào co vào. 
Chỉ có tác động co vào. Dầu niệm, “phồng lên” hay “xẹp xuống”, 
sẽ không có hình ảnh cái bụng hay cơ thể vật chất. Chỉ có cử động 
lên, xuống. Những cử động nầy, cũng như sự di chuyển, đều là cơ 
năng của nguyên tố gió. 

Cái gì phát hiện trong tâm hành giả giống như đưa ra hoặc kéo 
vào, là sự biểu lộ của nguyên tố gió. Khi co tay vào hoặc duỗi tay 
ra hình như có cái gì kéo tay vào hoặc đẩy tay ra. Điều nầy càng rõ 
rệt hơn lúc hành giả thiền hành (đi kinh hành). 

Đối với vi hành giả mà tâm niệm đã an trụ vững chắc, khi ghi 
nhận, “mặt bước” hay “trái bước”, “dơ lên”, “đưa tới, “đặt 
xuống”, cử động đi tới ấy rõ ràng hình như có gì ở sau thúc đẩy. 
Cái chân như tự nó đưa tới. Chân bước tới mà không có mảy may 
cố gắng nào của hành giả. Điều nầy thật rõ rệt. Trong khi đi kinh 
hành niệm như thế rất tốt và có người dành nhiều thì giờ để đi. 

Như vậy, khi hành thiền về nguyên tố gió ta phải hay biết nó 
theo đặc tính nâng đỡ, cơ năng cử động và biểu lộ dưới hình thức 
đưa ra. Chỉ đến chừng đó sự hiểu biết của ta mới thiệt là đúng. 

Ta có thể hỏi, “Phải chăng chỉ hành thiền sau khi đã học và biết 
đặc tính, cơ năng và sự biểu lộ?“ Không. Không phải vậy. Không 

18 


cần phải học. Nếu gia công chú niệm vào sự phát sanh của danh 
và sắc tức nhiên ta hiểu biết đặc tính, cơ năng và sự biểu lộ của nó. 
Không có đường lối nào khác hơn là hiểu biết qua đặc tính, cơ năng 
và sự biểu lộ khi ta hành thiển về sự phát sanh của danh và sắc. 
Vào một đêm mưa trời sấm sét, nhìn lên ta thấy một cái nhoáng. 
Lần ánh sáng là đặc tính của nó. Chớp nhoáng phát lên, đánh tan 
đêm tối. Sự đánh tan đêm tối là cơ năng, tính chất, hay nhiệm vụ, 
việc làm của cái chớp. Ta cũng thấy làn ánh sáng ấy phát hiện như 
thế nào, dài hay ngắn, cong, tròn, hay ngay thăng, một lằn mảnh 
hay dây v.v... Đó là sự biểu lộ của cái chớp. Cùng một lúc ta thấy 
đặc tính, cơ năng và sự biểu lộ của nó. Nhưng có thể ta không đủ 
khả năng để phân biệt ánh sáng là đặc tính, sự đánh tan đêm tối là 
cơ năng và hình thể của làn ánh sáng là sự biểu lộ của nó. Dầu có 
khả năng phân biệt hay không ta vẫn thấy nó y như vậy. 

Cùng thế ấy, khi thực hành về sự phát sanh của danh và sắc, tự 
nhiên ta hiểu biết đặc tính, cơ năng và sự biểu lộ của nó. Không 
cần phải học. Vài người đã có học nghĩ rằng phải học trước rồi mới 
hành. Không phải vậy. Những gì mà ta học chỉ là khái niệm, không 
phải thực tại. Vị hành giả chú niệm vào sự phát sanh của danh và 
sắc, hiểu biết danh và sắc phát khởi như thế nào cũng giống như 
lấy tay sờ đụng nó. Vị ấy không cần phải học. Nếu có một thớt 
tượng sờ sờ trước mắt ắt ta không cần phải nhìn vào bức ảnh chụp 
hình voi để biết nó như thế nào. 

Vị hành giả quán niệm trạng thái phồng lên và xẹp xuống ở 
bụng, hiểu biết sự phồng nổi lên cứng hay mềm - đặc tính của nó. 
Vị ấy hiểu biết cử động lên hay xuống - cơ năng của nó. Vị ấy cũng 
hiểu biết lối đưa hơi vào và đẩy hơi ra - sự biểu lộ của nó. Nếu 
thấu hiểu rõ ràng sự vật đúng theo thực tướng của nó như vậy thì 
vị hành giả ấy có cần phải học gì nữa không? Không, nếu vị ấy 
muốn tự mình chứng ngộ. Nhưng nếu vị ấy muốn truyền dạy lại 
người khác thì ắt cần phải học. 


19 


”⁄ “ 


Khi niệm, “chân mặt bước”, “chân trái bước” ta hiểu biết trạng 
thái căng thắng trong mỗi bước - đặc tính của nó. Ta hiểu biết tác 
động di chuyển - cơ năng. Ta hiểu biết sự đưa ra - sự biểu lộ của 
nó. Đó là hiểu biết đúng, hiểu biết chân chánh. 

Giờ đây, để tự mình hiểu biết làm thế nào chỉ niệm những gì 
phát sanh mà ta có thể phân biện đặc tính v.v... hãy cố gắng hành 
thiền thử. Chắc chắn là hiện giờ ta có nghe nóng, đau, mệt, hay 
nhức ở một nơi nào trong cơ thể. Đó là những cảm giác khó chịu, 
thọ khổ. Hãy gom tâm vào thọ khổ ấy và ghi nhận, “nóng, nóng”, 
hoặc “đau, đau”. Ta sẽ thấy rằng mình đang trải qua kinh nghiệm 
khó chịu và đau khổ. Đó là đặc tính của đau khổ, qua kinh nghiệm 
khó chịu. Khi thọ khổ thì ta buồn nản, xuống tỉnh thần. Nếu khổ 
ít, buồn nản ít. Nếu khổ nhiều ắt buồn nản nhiều. Và nếu thọ khổ 
thật nhiều thì dầu có ý chí dũng mãnh cũng nghe xuống tỉnh thần. 
Một khi đã quá mệt mỏi ta không thể cử động. Cái gì làm xuống 
tinh thân và buồn nản ấy là cơ năng của thọ khổ. Ta nói xuống tinh 
thần, “tinh thần” ấy là tâm. Khi tinh thần, hay tâm, ấy xuống thấp 
thì các tâm sở đồng phát sanh với nó cũng xuống thấp theo. 

Sự biểu lộ của thọ khổ là tình trạng bứt rứt. Tình trạng nầy biểu 
hiện dưới hình thức phiền não, âu sầu, một cái gì khó chịu đựng. 
Trong khi niệm, “nóng, nóng”, “đau, đau”, trong cơ thể của hành 
giả có cái gì bứt rứt khó chịu. Đôi khi khó chịu đựng đến nổi phải 
rên rỉ. 

Nếu niệm thọ khổ trong cơ thể khi nó phát sanh ta hiểu biết tình 
trạng chiu đựng một xúc giác không đáng được ưa thích - đặc tính 
của nó. Sự phai dân tình trạng khó chịu là cơ năng của nó và phiền 
não là sự biểu lộ. Đó là phương cách mà theo đó hành giả thấu đạt 
sự hiểu biết. 


20 


Niệm tâm 

Ta cũng có thể niệm tâm (tâm quán niệm xứ). Tâm hay biết và 
suy tư. Như vậy, cái gì hay biết và suy tư là tâm. Khi hành thiền, 
đặt chú niệm vào cái tâm ấy, “suy tư”, “tưởng tượng”, “nghĩ ngợi”, 
mỗi khi nó phát sanh. 

Ta sẽ thấy rằng bản chất cố hữu của tâm là hướng đến và hay 
biết đối tượng. Đó là đặc tính của tâm, như lời dạy, “Iâm có đặc 
tính là hay biết.” Mỗi loại tâm đều hay biết. Nhãn thức hay biết đối 
tượng, cũng như nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Khi có một nhóm người làm việc chung trong một tập thể thì có 
người cầm đầu. Tâm là người cầm đầu, hay biết đối tượng nào phát 
hiện ở cửa nào trong sáu cửa (lục căn). Khi đối tượng là hình thể 
vật chất phát hiện trước mắt (nhãn căn), thì tâm đầu tiên hay biết 
(nhãn thức). Theo sau đó là cảm giác (thọ), tri giác (tưởng), lòng 
ham muốn, thỏa thích, bất mãn, ngưỡng mộ v.v... (hành). Cùng 
thế ấy, khi có tiếng động ở tai (nhĩ căn), chính cái tâm hay biết đầu 
tiên. Điều nầy càng rõ rệt hơn khi ta nghĩ đến, hoặc tưởng tượng, 
suy tư. Khi đang niệm, “phồng”, “xep“ mà có ý nghĩ nào phát hiện, 
phải ghi nhận ý nghĩ ấy. Nếu có thể ghi nhận ngay lúc nó vừa phát 
hiện thì nó sẽ tan biến. Nếu không ghi nhận được tức khắc lúc nó 
vừa khởi hiện ắt sẽ có nhiều chặp tư tưởng nối tiếp theo liển sau 
đó như thỏa thích, ham muốn v.v... Chừng đó hành giả sẽ nhận 
thức rõ rệt tâm dẫn đầu các pháp như thế nào - đó là cơ năng của 
nó. “Manopubbaisama dhammma — Tâm dẫn đâu các pháp.” (Pháp Cú, 
kệ 1). Nếu có thể ghi nhận tâm ngay mỗi khi nó vừa phát hiện, ta 
sẽ thấy rõ nó tác hành thế nào như người lãnh đạo, lúc hướng về 
đối tượng nầy, lúc phóng qua đối tượng khác. 

Lại nữa, bản Chú giải dạy: “Sự biểu lộ của tâm là trạng thái liên 
tục nối tiếp”. Khi niệm, “phồng”, “xep” v.v... đôi khi tâm phóng đi. 
Ta ghi nhận tâm phóng, và nó chấm dứt. Rồi một chặp khác phóng 
đi. Rồi ta ghi nhận, và nó chấm dứt. Lại một chặp khác phóng đi. 
Ta lại ghi nhận, và nó chấm dứt. Ta phải ghi nhận nhiều lần. Cái 

21 


tâm đến và đi như thế ấy. Lúc bấy giờ ta có thể nhận định, “Tâm 
là một sự liên tục nối tiếp những diễn biến đến rồi đi, hết cái nầy 
đến cái khác. Khi cái nầy chấm dứt, cái kia khởi sanh.“ Ta nhận 
thức rõ rệt trạng thái liên tục nối tiếp - sự biểu lộ của tâm. Vị hành 
giả nhận thức như vậy cũng nhoáng thấy hiện tượng tử sanh, “Xét 
cho cùng, cái chết không phải là gì lạ. Nó cũng chỉ như sự chấm 
dứt của chặp tư tưởng mà ta đang ghi nhận. Tái sanh trở lại cũng 
chẳng khác nào sự phát hiện của chặp tư tưởng mới. Hiện giờ ta 
đang ghi nhận các chặp tư tưởng kế tiếp theo sau nó, trong một 
chuỗi dài những chặp tư tưởng." 

Để chứng tỏ rằng mặc dầu không có học, ta vẫn có thể hiểu biết 
đặc tính, cơ năng, và phương cách biểu lộ của sự vật, ta đã lấy 
nguyên tố gió từ những tính chất vật lý, cũng như thọ khổ và thức 
từ tính chất tâm linh. Ta niệm ngay lúc nó khởi sanh. Phương pháp 
nầy có thể áp dụng vào những tính chất vật lý và tâm linh khác. 
Nếu niệm ngay lúc nó khởi hiện ta sẽ hiểu biết đặc tính, cơ năng, 
và sự biểu lộ của nó. Một hành giả sơ cơ có thể niệm và hiểu biết 
ngũ uẩấn thủ chỉ qua đặc tính, cơ năng và sự biểu lộ của nó. Trong 
giai đoạn sơ khởi, với tuệ phân tích danh-sắc và với tuệ phân biệt 
nhân duyên làm bước tiến sơ đăng trong pháp hành thiển Minh 
Sát hành giả hiểu biết bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Đến khi thật sự 
tiến đến tuệ giác như Tuệ Quán Trạch, hành giả sẽ chứng ngộ 
những đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. 


Hành thiền để làm gì, lúc nào? 

Giờ đây ta lại hỏi: Hành thiền, quán niệm ngũ uẩấn thủ thì ích 
lợi gì? Về vấn đề thời gian, khi hành thiền ta niệm vào thời gian 
nào, quá khứ, hiện tại, vị lai hay trong thời gian vô hạn định? 

Hành thiền để làm gì? Có phải suy niệm về ngũ uẩn thủ để thâu 
thập tài sản hay sự nghiệp trần gian không? Để chữa bệnh chăng? 
Để phát huy huệ nhãn chăng? Hay là để có thể đằng vân, bay bổng 


22 


lên không trung, hoặc để được phép thần thông siêu phàm nào? 
Thiền Minh Sát hoàn toàn không nhằm đến những mục tiêu ấy. Có 
trường hợp chữa được bệnh ngặt nghèo nhờ hành thiền. Vào thời 
Đức Phật có người trở nên toàn hảo và có thần thông nhờ hành 
thiền Minh Sát. Ngày nay có thể cũng có người thành đạt những 
năng lực siêu phàm. Nhưng mục tiêu căn bản của thiển Minh Sát 
không phải là thành đạt năng lực siêu phàm. 

Khi hành thiền có phải ta đặt chú niệm vào những hiện tượng 
đã trôi qua trong quá khứ không? Hay là ta niệm những hiện tượng 
còn chưa đến, những hiện tượng trong tương lai? Hoặc nữa, phải 
chăng ta niệm những hiện tượng không phải trong quá khứ, tương 
lai, hiện tại, mà chỉ xảy ra trong tưởng tượng, như ta đã đọc ở đâu, 
trong một quyển sách nào? 

Giải đáp cho những câu hỏi ấy là: Ta hành thiền để buông bỏ, 
không bám níu, và quán niệm những gì đang phát hiện. Đúng vậy, 
người không hành thiển có khuynh hướng bám níu vào danh và 
sắc đang phát hiện, mỗi khi họ thấy, nghe, sờ đụng, hoặc mỗi khi 
họ hay biết. Họ bám níu vào đó với lòng tham ái, thỏa thích. Họ 
bám níu với tà kiến, nghĩ rằng đó là thường còn, hạnh phúc, là ta, 
là tự ngã. Ta hành thiền để cho những bám níu tương tợ không 
phát sanh, để vượt thoát ra khỏi mọi luyến ái. Đó là mục tiêu căn 
bản của thiền Minh Sát. 

Khi hành thiền ta niệm những gì đang phát hiện, không niệm 
những sự vật đã qua, những sự vật chưa đến, hoặc có thể đến trong 
thời gian vô hạn định. Nơi đây ta chỉ đề cập đến pháp hành thiền 
“thực hành“. Trong pháp hành “suy diễn” ta chú niệm về quá khứ, 
vị lai và thời gian vô hạn định. Để Sư giải thích. Thiền Minh Sát có 
hai: thực hành (practical) và suy diễn (inferential). Tuệ giác mà 
mình thâu đạt bằng cách niệm những gì thật sự đang phát hiện 
qua đặc tính, cơ năng, và sự biểu lộ của nó là tuệ minh sát thực 
hành. Từ tuệ giác nây ta suy diễn đến trạng thái vô thường, khổ, 
vô ngã của sự vật trong quá khứ và vị lai, những gì mà chính ta 


23 


không có chứng nghiệm. Đó là tuệ giác phát sanh do suy diễn 
(inferential). “Sáp nhập cả hai (những sì thấy uà những sì không thất) 
öào một, bằng cách theo dõi đối tương ”“— Patisambhidaämagsa (Phân tích 
ñaạo) 

Sách Thanh Tỉnh Đạo giải thích câu trên như sau: 

“,.. bằng cách theo dõi, đi theo đối tượng mà mình thấu, hình dung cả 
hai (những øì trình thấy uà những ì không thất) uà sáp nhập làm tmột 
trone bản chất cố hữu. Cũng như cái nâu (cái ñane được thất), cùng thế 
ấy, trong quá khứ những sì được cấu thành đã hoại diệt, uà trone tương 
lai nhữns uật cấu thành cũng sẽ hoại điệt”. (Vistm 63) 

“Đối tượng đang được thấy” là tuệ minh sát phát sanh do thực 
hành. Và “đi theo đối tượng mà mình thấy ... hình dung cả hai ... 
trong quá khứ ... trong tương lai” là tuệ minh sát suy diễn, phát 
sanh do sự suy diễn từ tuệ thực hành. 

Nơi đây xin hãy thận trọng ghi nhận: Để phát triển minh sát 
tuệ, chỉ có thể suy diễn khi đã có tuệ giác phát sanh do thực hành. 
Không thể suy diễn nếu không có giác tuệ hiểu biết hiện tại. 

Bản Chú giải Kathãvatthu giải thích: 

“Đã thất đặc tính 0ô thường ở một uật được cấu tạo ta đi đến kết luận 
0à áp dụne cho những uật khác, xem tất cả sự uật trong đời sống là 0ô 
thường. " 

Tại sao không quán niệm những gì trong quá khứ hay trong vị 
lai? Bởi vì nó không giúp ta hiểu biết bản chất thật sự và không 
thanh lọc ô nhiễm. Ta không còn nhớ những kiếp quá khứ. Dầu 
trong kiếp sống nầy đi nữa ta cũng không còn nhớ phần lớn những 
gì đã xảy diễn trong thời thơ ấu. Như vậy, niệm vào quá khứ làm 
thế nào ta có thể hiểu biết sự vật đúng theo thực tướng của nó với 
những đặc tính và những cơ năng? Có thể ta còn nhớ những gì đã 
xảy ra trong thời gian gần đây hơn. Tuy nhiên, ta hồi nhớ với ý 
nghĩ, “Tôi đã thấy”, “Tôi đã nghe”, “Tôi đã suy tư”. “Chính là “Tô 
đã thấy nó trong thời điểm ấy, và chính “Tôi đang thấy trong hiện 


24 


tại.” Có ý niệm “Tôi” đến với ta. Cũng có thể ta có ý niệm “thường 
còn” và “hạnh phúc”. Như vậy hồi nhớ lại những chuyện xưa cũ 
trong lúc hành thiền không giúp ta hướng đến mục tiêu. Ta chấp 
thủ, bám vào nó, và sự bám níu nây thật khó tháo gỡ, rất khó điều 
phục. Mặc đầu ta có thể nhìn vào nó, xem như danh và sắc, với tất 
cả những øì ta đã học và đã suy tư, ý niệm “Tôi” vẫn còn thầm kín 
ẩn sâu, bởi vì ta đã chặt chẽ bám níu vào nó. Một đàng ta nói, “vô 
thường” và đàng khác ta gắn bó dính chặt vào ý niệm “thường 
còn”. Ta ghi nhận, “khổ” nhưng ý niệm, “hạnh phúc” không 
ngừng phát hiện. Ta niệm, “vô ngã” nhưng ý niệm về một bản ngã 
vẫn còn được duy trì mạnh mẽ vững chắc. Ta lý luận với chính ta. 
Nhưng sau cùng, kết quả của công trình hành thiền của ta phải 
nhường bước trước thành kiến ngã chấp. 

Tương lai chưa đến, và ta không thể chắc chắn nó sẽ như thế 
nào khi nó đến. Ta có thể niệm trước thời gian, nhưng khi thật sự 
nó đến ta lại không niệm. Chừng đó tham ái, tà kiến và ô nhiễm sẽ 
phát sanh trở lại như cũ. Như vậy, với sự hỗ trợ của pháp học và 
của suy tư, niệm về tương lai không thể đưa đến tuệ giác hiểu biết 
thực tướng của sự vật. Và đó cũng không phải là đường lối làm 
giảm suy ô nhiễm. 

Còn những sự vật trong thời gian vô hạn định thì không bao giờ 
có hiện hữu, sẽ không hiện hữu, và cũng không có trong hiện tại, 
ở bên trong ta cũng như nơi người khác. Nó chỉ được tạo nên trong 
trí tưởng tượng và suy tư, có vẻ trí thức và cao siêu, nhưng suy xét 
tận tường nó chỉ là những khái niệm về danh từ, những dấu hiệu, 
hoặc hình thể. Thí dụ như có người niệm, “Sắc là vô thường. Sắc 
phát sanh từng lúc và hoại diệt từng lúc”. Hỏi người ấy sắc là gì? 
Sắc đó ở quá khứ, hiện tại, hay vị lai? Sắc ấy ở bên trong mình hay 
ở nơi người khác? Nếu là ở bên trong mình, vậy nó ở đâu? Ở thân? 
Ở tay chân? Trong mắt? Trong tai? Ta sẽ thấy rằng nó chỉ là khái 
niệm suông và chỉ hiện hữu trong tưởng tượng. Vì lẽ ấy ta không 
niệm sự vật trong thời gian vô hạn định. 


25 


Những hiện tượng trong hiện tại 

Nhưng những hiện tượng trong hiện tại là cái gì phát hiện ở sáu 
cửa (lục căn), ngay trong lúc hiện tại. Nó chưa bị nhiễm ô, giống 
như một miếng vải hay một tờ giấy trong trắng mới nguyên, không 
bị nhơ bẩn. Nếu ta nhanh chóng kịp thời chú niệm ngay lúc nó vừa 
sanh khởi thì nó còn trong sạch. Nếu không được ghi nhận kịp thời 
nó sẽ bị bợn nhơ thì không còn có thể hết bợn nhơ. Nếu ta hờ hững 
thiếu sót, không ghi nhận tức khắc danh và sắc lúc nó khởi hiện sẽ 
có lòng luyến ái bám níu (thủ) xen vào. Có sự bám níu với tham ái 
- ái thủ, cố bám vào những khát vọng. Có sự bám níu với tà kiến 
- tà kiến thủ, dính mắc trong quan kiến sai lạc về nghi thức lễ bái 
và cúng tế, về tự ngã. Khi mà thủ (tức sự bám níu) phát sanh thì 
sao? 

“Do thủ tạo duyên, hữu phát sanh. Do hữu tạo duyên, có sanh. Sanh 
tạo duyên cho già 0à chết, sâu truộn, Äau khổ, ưu phiển, thất uong 0à ta 
thán phát sanh. Đó là khởi nguyên của toàn khối đau khổ.“ (MN 38) 

Thủ, hay bám níu, không phải là vấn đề nhỏ. Nó là căn nguyên 
khởi phát những hành động thiện và những hành động bất thiện. 
Mỗi khi làm điều gì, chúng ta nghĩ rằng điều đó tốt. Cái gì làm cho 
ta nghĩ rằng điều ấy là tốt? Đó là thủ, sự bám níu. Người khác có 
thể nghĩ rằng điều đó xấu, nhưng đối với người hành động thì điều 
đó tốt. Nếu nghĩ rằng không tốt ắt người ấy không làm. Có một 
đoạn trích từ lời dạy của vua Asoka (A Dục) được ghi tạc trên đá 
như sau: “Ta nghĩ rằng việc làm của ta là tốt. Không bao giờ ta nghĩ 
rằng nó là xấu.” Tên trộm đi ăn trộm vì anh nghĩ rằng trộm của 
người là tốt. Người ăn cướp, giựt của thiên hạ vì nghĩ rằng cướp 
giựt là tốt. Kẻ sát nhân giết người vì nghĩ rằng làm như vậy là tốt. 
Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) giết cha là Vua Bimbisara (Bình Sa 
Vương) vì nghĩ rằng điều đó là tốt. Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) âm 
mưu sát hại Đức Phật. Tại sao? Bởi vì đối với ông làm như vậy là 
tốt. Người kia uống thuốc độc tự quyên sinh vì nghĩ rằng làm như 

26 


vậy là tốt. Những con thiêu thân tự lao mình vào ngọn lửa vì nghĩ 
rằng đó là việc làm tốt. Tất cả chúng sanh làm những gì họ làm vì 
nghĩ rằng như vậy là tốt. Nghĩ rằng điều đó tốt tức có sự bám níu, 
thủ. Một khi thật sự bám chặt ta mới làm. Kết quả sẽ ra sao? Kết 
quả là có những hành động thiện, tốt, và những hành động xấu, 
bất thiện. 

Cố tránh, không gây đau khổ cho người khác là hành động 
thiện. Tôn kính bậc trưởng thượng, những người đáng được tôn 
kính, là hành động thiện. Một hành động thiện có thể đem lại cuộc 
sống an lành, trường thọ và khỏe mạnh trong kiếp hiện tiền và còn 
sẽ đem lại những quả lành trong nhiều kiếp vị lai. Bám níu như 
vậy là đúng, là bám níu chân chánh. Những ai bám chặt vào những 
hành động thiện như bế thí, trì giới, sẽ nhờ đó tạo thiện nghiệp. 
Rồi kết quả là thế nào? “Do hữu tạo duyên, có sanh.” Sau khi chết 
sẽ tái sanh trở lại. Tái sanh về đâu? Vào những cảnh nhàn lạc trong 
giới người hay trời. Nếu là người, họ sẽ là người tốt phước, trường 
thọ, đẹp đế, khoẻ mạnh, trong những gia đình giàu sang quyền 
quý, có nhiều người phục vụ, có tài sản lớn lao. Có thể gọi là những 
“người hạnh phúc”. Nếu sanh vào cảnh trời cũng vậy, họ được có 
nhiều tiên nam và tiên nữ hầu hạ và sống trong cung điện nguy 
nga. Họ đã bám níu trong những ý niệm hạnh phúc, hiểu theo ý 
nghĩa trần tục. Họ được gọi là những chúng sanh hữu phúc. 

Nhưng theo quan điểm của Phật Giáo, họ là những chúng sanh 
- đầu là người hay là trời - không thoát khỏi đau khổ. “Do sanh 
tạo duyên, có già và chết.” Mặc dâu được sanh ra là người hữu 
phúc, họ sẽ già nua và đi vào hoàn cảnh của “một cụ già hạnh 
phúc”. Hãy nhìn xem các “cụ già hạnh phúc” ấy trong thế gian. 
Một khi đã quá bảy hoặc tám mươi thì không phải mọi sự việc đều 
tốt đẹp cho họ. Tóc bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc, lưng mỏi, gối 
dùn, sức kiệt, và chỉ còn là một người không làm gì được. Với tất 
cả tài sản sự nghiệp và danh vọng quyền thế, các cụ ông hay cụ bà 
ấy có thể thật sự hạnh phúc không? Rồi đến những chứng bệnh gọi 


27 


là bệnh già như ăn không ngon, ngủ không yên giấc, mỗi khi ngồi 
xuống hoặc đứng lên đều thấy khó khăn và cuối cùng, phải chết. 
Trưởng giả triệu phú, vua chúa, người quyền thế, tất cả đều phải 
chết một ngày nào. Và chừng đó họ cũng không thể nương nhờ 
vào ai khác. Thân bằng quyến thuộc xúm xít quanh quấn bên họ, 

nhưng khi vừa nằm xuống mắt nhắm rồi thì phải ra đi. Một khi lìa 
đời họ sẽ đơn độc một mình dấn thân vào một cuộc sống mới. Họ 
sẽ luyến tiếc bỏ lại bao nhiêu tiền của. Nếu là người đã có tạo nhiều 
thiện nghiệp họ sẽ khỏi phải lo sợ cho tương lai. 

Cùng thế ấy, chư Thiên cũng phải chết. Các vị Trời cũng không 
thể tránh khỏi phải chết. Một tuần trước khi chấm dứt tuổi thọ ở 
cảnh Trời có năm điểm báo trước cho các vị ấy. Những tràng hoa 
của các Ngài, vốn luôn luôn xinh tươi đẹp đẽ, bắt đầu héo xào. Y 
phục mà các Ngài mặc, trước kia luôn luôn tươm tất mới mẻ, lúc 
bấy giờ trở nên cũ dần. Mồ hôi đổ ra từ hai nách, một diễn biến bất 
thường. Thân hình luôn luôn tráng kiện của các Ngài dần dần tiểu 
tụy. Trong trạng thái nhàn lạc ở cõi Trời các Ngài không bao giờ 
chán, nhưng lúc cái chết sắp đến các Ngài cảm nghe chán nản. Khi 
năm điểm này xuất hiện các vị Trời ấy nhận thức liền cái chết sắp 
đến và rất kinh sợ. Vào thời Đức Phật có vị Trời Sakka (Vua Trời 
Đế Thích), thấy năm triệu chứng trên báo hiệu cái chết sắp đến thì 
kinh hoàng lo sợ, biết mình sắp mất hết tất cả mọi vinh quang của 
đời sống. Ngài đến hầu Phật và xin Phật cứu giúp. Đức Phật thuyết 
giảng một thời Pháp. Nghe xong, Vua Trời Sakka đắc quả Nhập 
Lưu. Vị Trời Đế Thích già, chết. Và một vị Đế Thích mới, tái sanh. 
Đó là cái phước của vị Trời Đế Thích, lúc bấy giờ được sống vào 
thời có một vị Phật và được gặp Đức Phật. Nếu không thì ắt là một 
đại họa cho Ngài. 

Chăng những già và chết, “... sầu muộn, đau khổ, ưu phiền, thất 
vọng và ta thán phát sanh.“ Tất cả những điều nầy là đau khổ. 
“Như thế ấy khởi phát toàn thể khối đau khổ.“ Dầu sao, một đời 


28 


sống lương thiện mà xuất nguyên từ sự bám níu vẫn còn là đau 
khổ khủng khiếp. Người hay Trời, tất cả đều đau khổ. 

Nếu một kiếp sống tốt của người tạo nhiều thiện nghiệp vẫn là 
đau khổ thì phải chăng tốt hơn không nên tạo thiện nghiệp? 
Không. Nếu không tạo thiện nghiệp ắt có bất thiện nghiệp xen vào, 
và nghiệp bất thiện sẽ dẫn ta xuống những cảnh địa ngục, cầm thú, 
hoặc nga quỷ. Tái sanh vào địa ngục không khác nào lao mình vào 
ngọn lửa to lớn. Dầu là một vị Trời trong cảnh giới cao cũng không 
thể làm gì chống đối lại lửa địa ngục. Vào thời Đức Phật, có một vị 
chúa Ma Vương tên Dusi. Vị nầy có ý khinh khi Đức Phật và chư 
Tăng. Ngày kia ông lại sát hại một vị A La Hán. Do hành động bạo 
tàn ấy, sau khi chết vị chúa Ma Vương tái sanh vào địa ngục Avici 
(A Tỳ). Khi sa đọa vào cảbh giới đó rồi thì phải chịu biết bao là đau 
khổ. Những người hung bạo độc ác trên thế gian một ngày kia 
cũng sẽ chịu số phận tương tợ. Và sau khi cùng cực đau khổ lâu 
ngày ở địa ngục họ sẽ còn tái sanh trở lại vào cảnh thú và cảnh ngạ 
quỷ. 


Thủ phát sanh như thế nào? 


Như vậy, thủ, hay sự dính mắc, bám níu chặt chẽ, quả thật là 
đáng sợ. Nó cũng rất quan trọng. Hành thiền nhằm làm cho thủ 
không phát sanh, để buông xả, chấm dứt bám níu. Ta hành thiền 
để không bám níu với lòng tham ái hay với tà kiến - vì xem là 
thường còn hay hạnh phúc, vì thành kiến ngã chấp, thấy thân nầy 
là “Ta”, là “Của Ta“ . Những ai không hành thiền, bám níu mỗi khi 
họ thấy, nghe, cảm giác, hay tri giác. Ta hãy tự hỏi xem mình có 
bám níu không. Câu trả lời sẽ thật rõ ràng. 

Hãy bắt đầu với sự thấy. Thí dụ như thấy vật gì đẹp. Ta nghĩ gì 
về vật ấy? Ta thỏa thích hoan hỉ với nó. Có phải vậy không? Ta sẽ 
không nói, “Tôi không muốn thấy. Tôi không muốn nhìn nó.” 
Trong thực tế ta nghĩ, “Cái nầy thật đẹp! Thật đễ thương!“ Ta mĩim 


29 


cười, thỏa thích. Cùng lúc ta cũng nghĩ rằng nó thường còn. Dầu 
thấy một người hay một vật vô tri vô giác, ta cũng nghĩ rằng nó đã 
hiện hữu trong quá khứ, đang hiện hữu trong hiện tại, và sẽ tiếp 
tục hiện hữu trong tương lai. Mặc dầu không phải là sở hữu của ta 
nhưng ta vẫn xem nó như của chính mình và thỏa thích với nó. 
Nếu đó là quần áo, ta tưởng tượng như mặc nó vào, và thỏa thích. 
Nếu đó là đôi giày, ta hình dung đôi giày trong chân mình. Nếu là 
một người, đàn ông hay đàn bà, ta tưởng tượng như người ấy thân 
thuộc, ở gần bên mình, và thỏa thích. Khi nghe, hửi, nếm, sờ đụng 
cũng vậy. Ta thỏa thích trong mọi trường hợp. Với ý căn, phạm vi 
của trí tưởng tượng càng rộng lớn hơn để làm cho ta thỏa thích với 
những gì mà thật sự ta không biết. Ta khát khao thèm thuồng và 
tưởng tượng nó là của mình, và thỏa thích. Nếu thật sự nó là của 
chính ta thì khỏi phải nói. Ta luôn luôn nghĩ đến và lúc nào cũng 
thỏa thích với nó. Hành thiền là để kiểm soát những thỏa thích 
tương tợ, để kiểm soát những bám níu. 

Ta cũng bám níu vào tà kiến. Ta bám níu vào thân kiến, cố chấp 
thân nây thật sự là của ta. Khi thấy, ta cố chấp có một người, một 
bản ngã thấy. Ta cũng chấp sự nhận thức ấy là một người, một bản 
ngã. Nếu tuệ minh sát không được phát triển đầy đủ, mỗi khi thấy 
vật gì là ta bám níu liền vào nó. Hãy suy tư, nhớ lại kỹ. Tự ta sẽ 
thấy rõ lòng luyến ái bám níu đã phát sanh đến ta như thế nào. 
Luôn luôn ta nghĩ rằng chính ta là một bản ngã, cũng như những 
người khác, và tất cả đều sống một kiếp sống lâu dài. Trong thực 
tế, không có gì tương tợ. Không có gì giống như một kiếp sống lâu 
dài. Chỉ có danh và sắc phát sanh từng chặp, cái nầy đến cái kia, 
liên tục nối tiếp. Danh và sắc ấy, ta xem là một người, một bản ngã, 
và bám chặt vào nó. Hành thiển nhằm ngăn chận, không để cho 
những bám níu với tà kiến tương tợ phát sanh. 

Nhưng phải niệm sự vật ngay lúc nó phát sanh. Chỉ phải làm 
như vậy ta mới có thể ngăn chận lòng luyến ái bám níu. Bám níu 
sanh khởi từ lục thức: nhãn thức (tức sự hay biết đối tượng của sự 


30 


thấy), nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và những 
thức nây sanh khởi ở lục căn: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý. Có thể 
nào bám níu vào những gì mà ta không bao giờ biết, chưa bao giờ 
thấy không? Không. Có thể nào bám níu vào những øì ta chưa bao 
giờ nghe không? Không. Chính Đức Phật đã nêu lên câu hỏi: 

“Bâu siờ, hởi nâu con của Malunkua, con nehï thế nào? Về những 
hình thể mà tắt có thể nhận ra, những hình thể trà con chưa thất, 
nhữne hình thể mà trước kia con chưa bao giờ thấu, nhữns hình thể mà 
trong hiện tại con không thất, cũne không trône đợi sẽ thất trone tương 
lai, (uềnhững hình thểất ) con có chăng một ú nhĩ thiên uị nào, có khát 
0one nào, hau có lòng luyến ái bám níu nào khône?"— Bạch Đức Thế 
Tôn, không. - (6N 35.95) 

Những hình thể mà chưa từng trông thấy là gì? Những thị xã, 
làng mạc và quốc gia mà ta chưa từng đến, những người, nam hay 
nữ, sống ở đó và cảnh vật ở đó. Làm thế nào có ai đem lòng thương 
một người mà mình chưa từng gặp? 

Như vậy, ta không luyến ái, bám níu vào người mà mình chưa 
từng biết, chưa từng nghe đến? Ô nhiễm liên quan đến những sự 
vật hay những nhân vật ấy không thể phát sanh. Ta không cần phải 
hành thiền, đặt chú niệm vào nó. 

Nhưng, những gì ta đang thấy là vấn đề khác. Ô nhiễm có thể 
phát sanh nếu ta không hành thiển để ngăn chận. Trường hợp 
những sự vật được nghe, nếm, hửi, sờ đụng và nghĩ đến, cũng 
được hiểu cùng một thế ấy. 


Niệm ngay trong hiện tại 
Nếu lơ đễnh, không niệm ngay những hiện tượng đang phát 
sanh và do đó không hiểu biết bản chất thật sự của vạn pháp là vô 
thường, khổ, vô ngã, ắt ô nhiễm có thể khởi sanh. Đó là trường hợp 
các ô nhiễm ngủ ngầm. Bởi vì những ô nhiễm nầy sanh khởi từ 
những đối tượng của sự hay biết (lục thức) nên gọi đó là “đối tượng 
31 


ngủ ngầm”. Người ta bám níu vào những øì, và tại sao bám níu? 
Người ta bám níu vào những vật hay những người mà họ đã có 
thấy, bởi vì họ đã thấy. Nếu hờ hững, không niệm ngay lúc nó khởi 
hiện thì, bằng cách nây hay cách khác, thủ sẽ phát sanh. Ô nhiễm 
luôn luôn ngủ ngầm trong bất luận những gì ta thấy, nghe, hửi 
V.V.... 

Nếu có niệm, ta sẽ nhận thức rằng những gì ta thấy, những gì 
ta nghe, đều hoại diệt. Nó hoại diệt rất nhanh chóng. Một khi đã 
thấy như thật sự nó là vậy thì không có gì để ưa thích, không có gì 
để ghét bỏ, không có gì để bám níu vào, ắt không có sự bám níu, 
không có thủ. 

Ta phải niệm ngay lúc thấy. Không thể trì hoãn. Đi mua đồ, có 
thể “mua chịu”, rồi một lúc khác sẽ trả tiền. Nhưng hành thiền thì 
không thể “chú niệm chịu”. Phải niệm ngay trong hiện tại. Chỉ có 
làm như vậy “thủ” mới không sanh khởi. Đúng theo ngôn ngữ của 
kinh điển ta phải niệm liền sau khi tiến trình nhãn căn chấm dứt 
và trước khi tiến trình ý căn kế đó bắt đầu. 

Khi thấy một hình thể, tiến trình tâm diễn tiến như sau: Trước 
tiên ta thấy đối tượng phát hiện. Đó là tiến trình thấy. Rồi ta duyệt 
lại đối tượng đã được thấy. Đó là tiến trình duyệt xét. Rồi ta ráp 
những gì đang được thấy chung lại với nhau thành một hình thể. 
Đó là tiến trình hình thể. Sau cùng, ta có khái niệm về tên. Đó là 
tiến trình danh tánh. Với những sự vật mà trước kia chưa từng thấy 
và do đó, chưa từng được biết tên, tiến trình danh tánh nầy không 
phát sanh. Trong bốn tiến trình nầy, khi tiến trình đầu tiên, tiến 
trình thấy, khởi phát thì ta thấy hình thể hiện tại lúc nó phát hiện 
- đó là thực tế. Khi tiến trình duyệt xét phát khởi, ta duyệt xét lại 
cái hình thể đã thấy trong quá khứ - lại cũng thực tế. Vẫn chưa có 
khái niệm. Sự khác biệt là thực tế trong hiện tại và thực tế trong 
quá khứ. Trong giai đoạn thứ ba, ta tiến đến khái niệm về hình thể. 
Với giai đoạn thứ tư, ta khái niệm về danh tánh. Các tiến trình kế 
tiếp theo sau đó là những khái niệm khác nhau. Đó là tiến trình 

32 


tâm thông thường phát sanh đến người không thực hành thiển 
Minh Sát. 

Có 14 chặp tư tưởng trong tiến trình thấy. Nếu không có nhãn 
thức, nhĩ thức hay ý thức phát sanh thì luồng hộ kiếp (bhauanea) 
tiếp tục trôi chảy. Những chặp tư tưởng hộ kiếp nầy cùng một loại 
với thức tái sanh. Đây là loại tâm của người đang ngủ mê. Khi đối 
tượng của một trong ngũ căn, như của nhãn căn chăng hạn, phát 
sanh, luồng hộ kiếp chấm dứt và nhãn thức v.v.... phát sanh. 

Vừa khi chặp tư tưởng hộ kiếp (bhauanea) chấm dứt, một chặp 
tư tưởng mới phát sanh, hướng về đối tượng theo đường nhãn căn. 
Khi chặp nầy chấm dứt, nhãn thức phát sanh. Chặp nhãn thức vừa 
dứt thì chặp tiếp thọ (sampaticchana) phát sanh. Rồi đến chặp suy 
đạc (sanfirana). Sau đó đến chặp tư tưởng xác định (0otthapama), 
phân biệt và lựa chọn xem đối tượng có tốt không. Kế đó, và tùy 
theo kết quả của chặp xác định, đến giai đoạn xung lực (auama), 
nhận định hành động có đúng không. Giai đoạn xung lực (auanma) 
nây gồm 7 sát-na trôi qua luôn một lượt. Khi 7 chặp nầy chấm dứt 
thì tiếp liền theo đó có hai chặp ghi nhận (đăng ký tâm, 
tadalambana) phát sanh. Đến đây chấm dứt tiến trình tâm. Sau khi 
hai chặp ghi nhận chấm dứt, tâm vào trở lại luồng hộ kiếp. Từ chặp 
hướng tâm về đối tượng đến chặp ghi nhận có tất cả là 14 chặp tư 
tưởng, hay sát-na tâm. Tất cả biểu lộ sự thấy. Đó là tiến trình của 
nhãn thức. Đối với hành giả đã có hành thiền Minh Sát đầy đủ, sau 
khi luồng hộ kiếp chấm dứt và nhãn thức tiếp theo, tuệ minh sát 
suy đạc sự thấy phát sanh. Ta phải cố gắng chú niệm tức khắc. Nếu 
có thể làm được như vậy, trí thức ta hay biết liền sự vật đúng như 
nó phải được thấy, ngay lúc nó phát hiện. Hành thiền như vậy gọi 
là “niệm trong hiện tại“. 

“Vị ấu phân biện sự uật trong hiện tại, đúng neaụ lúc nó sanh khởi, 
nơi đầu 0à trong hiện tại.” (MỊN 131) 

“Sự hiểu biết trone khi duuệt xét tình trạng do huuềh của những trạng 
thái hiện tại là Tuệ Thấúu Hiểu sanh 0à diệt. (Patisambhidamagea) 

33 


Hai đoạn trên đây, được trích từ những bài kinh (s/fa), rõ ràng 
cho thấy rằng chúng ta phải niệm những trạng thái hiện tại. Nếu 
không niệm hiện tại chặp tư tưởng suy đạc liền phát sanh sau khi 
luồng hộ kiếp chấm dứt. Chặp tâm nây phát sanh và suy đạc, 
duyệt xét cái gì vừa được thấy. Lúc bấy giờ tiến trình tâm bao gồm: 
tâm suy đạc 1, xung lực 7, và ghi nhận 2, tất cả 10 chặp tư tưởng, 
hay sát-na-tâm. Mỗi khi ta nghĩ ngợi hoặc suy tư, 3 loại gồm 10 
chặp tư tưởng ấy phát sanh. Nhưng đối với người hành thiền, hình 
như chỉ có một chặp tư tưởng trôi qua mà thôi. Điều nầy thích hợp 
với lời giải thích trong hai sách Visuddhimagga và 
Patisambhidamagøa, liên quan đến Tuệ Diệt. Nếu niệm trước khi 
chặp tâm suy đạc phát hiện ta có thể tránh khỏi những khái niệm 
và chỉ ở trong thực tại - vật được thấy. Tuy nhiên điều nầy không 
phải dễ, đối với một hành giả sơ cơ. 

Nếu không niệm kịp thời, ngay lúc chặp suy đạc phát sanh, ta 
sẽ lọt vào tiến trình hình thể và tiến trình danh tánh. Chừng đó thủ 
bước vào. Nếu niệm sau khi thủ đã xen vào, nó sẽ không tan biến. 
Vì lẽ ấy Sư (ngài Mahãäsi) khuyên quý vị thiền sinh nên niệm tức 
khắc, trước khi những khái niệm sanh khởi. 

Các tiến trình nghe, ngửi, nếm, sờ đụng, phải được hiểu cùng 
một thế ấy. Với ý thức, tại ý căn, nếu không niệm tức khắc, những 
tiến trình kế tiếp sẽ phát sanh liền theo đó. Như vậy, phải niệm 
liền tức khắc để ngăn chận kịp thời, đừng cho nó phát sanh. Đôi 
khi, trong lúc ghi nhận, “phồng”, “xep”, “ngồi”, “đụng”, một ý 
nghĩ hay một tư tưởng có thể chen vào. Phải ghi nhận liền, khi nó 
khởi sanh. Ta ghi nhận, và nó liên chấm dứt. Đôi khi tâm vừa muốn 
phóng đi, ta niệm, và nó lắng xuống. Theo lời vài người quen hành 
thiền, “Nó giống như đứa trẻ tỉnh nghịch, giỡn phá. Khi nghe la, 
“Imf“ thì tự nhiên ở yên." 

Như vậy, khi ta kịp thời ghi nhận, ngay lúc thấy, nghe, sờ đụng, 
hoặc hay biết, ắt không có những chặp tư tưởng liên hệ nối tiếp, 
tạo duyên cho thủ phát sanh. “Ta chỉ cảm nhận hình thể của vật 


34 


được thấy, tiếng động được nghe, cảm giác vật được sờ đụng và ý 
nghĩ về việc được hay biết." 

Đoạn trên đây, trích từ kinh Mãlunkya (MN 64), cho thấy rằng 
chỉ có sự thấy suông, tiếng động suông, cảm giác suông, ý nghĩ 
suông. Hãy nhớ như vậy, và chỉ có bản chất thật sự mà ta đã biết 
phát hiện, không có bám níu. Vị hành giả niệm bất luận gì phát 
sanh, ngay lúc nó phát sanh, nhận thấy rằng mọi sự vật đều phát 
sanh và hoại diệt. Cùng lúc, vị ấy nhận thức rõ ràng rằng mọi sự 
vật đều vô thường, khổ, vô ngã. Vị ấy tự mình thấu hiểu điều nầy 
- không phải nhờ một vị thầy dạy. Chỉ có đó mới là hiểu biết thật 
sự. 


Niệm không ngừng nghỉ 

Muốn đạt đến mức độ trí tuệ như vậy cần phải tận lực gia công. 
Không có gì bảo đảm rằng ta sẽ thành đạt tuệ giác trong một thời 
ngồi thiền. Có thể ngồi một triệu lần mới có được một lần. Vào thời 
Đức Phật có những vị chứng đắc đạo và quả sau khi nghe một câu 
kệ. Nhưng ta không thể trông đợi chuyện ấy xảy ra vào thời buổi 
nây. Vào thủa ấy, vị thầy là chính Đức Phật. Ngài thấu hiểu tường 
tận căn cơ của người nghe. Còn người nghe là những vị toàn hảo, 
đã tạo đầy đủ ba la mật. Nhưng ngày nay, Pháp Sư là một người 
thường, chỉ giảng dạy chút ít gì mà mình đã học. Vị ấy không thấu 
hiểu rõ ràng căn cơ của người nghe. Phần người nghe, khó mà nói 
rằng họ là quý ông hay quý bà toàn hảo. Nếu có đầy đủ ba la mật 
họ đã được giải thoát vào thời Đức Phật rồi. Như vậy, không thể 
đảm bảo rằng ta sẽ chứng ngộ tuệ giác trong một thời hành thiền. 
Sư chỉ có thể nói rằng nếu chuyên cần đầy đủ ta sẽ có khả năng 
thành đạt tuệ giác. 

Phải gia công như vậy trong thời gian bao lâu? Sự thấu đạt ba 
đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã, bắt đầu với tuệ giác phát sanh 
do công trình trạch quán Giáo Pháp. Nó không đến trong tức khắc. 


35 


Trước đó phải có tâm trong sạch (Tâm Tịnh), quan kiến trong sạch 
(Kiến Tỉnh) và trong sạch vượt qua khỏi mọi nghi hoặc (Đoạn Nghỉ 
Tịnh). Theo trình độ của quý hành giả ngày nay, một vị đặc biệt 
đây đủ điều kiện thuận lợi có thể chứng ngộ trong hai hoặc ba 
ngày. Phần lớn phải cần đến năm, sáu, hoặc bảy ngày. Nhưng tất 
cả đều phải gia công chuyên cần một cách tích cực. Những vị thiếu 
cố gắng đúng mức có thể không thành công trong mười lăm hoặc 
hai mươi ngày. Nơi đây Sư chỉ đề cập đến một công trình kiên trì 
và đều đặn từ buổi đầu. 

Thiền Minh Sát là một pháp hành liên tục, không gián đoạn, 
mỗi khi thấy, nghe, hửi, nếm, sờ đụng, hoặc suy nghĩ, không bỏ 
sót điều gì. Tuy nhiên, vị hành giả sơ cơ không thể nào ghi nhận 
đầy đủ tất cả. Hãy bắt đầu ghi nhận một số càng nhiều càng tốt. 
Theo dõi di động của cái bụng phồng lên và xẹp xuống thì không 
khó. Chúng ta đã có đề cập đến vấn đề nây. Hãy liên tục ghi nhận, 
“phồng”, “xep”, “ngồi”, “đụng”. Trong khi niệm như vậy nếu có 
những ý nghĩ phát sanh. Hãy ghi nhận, “suy nghĩ”, “tính toán”, 
“hiểu biết”. Những ý nghĩ ấy là chướng ngại. Trừ phi loại trừ được 
nó ta không thể tiến đến tâm thanh tịnh và hiểu biết rõ ràng hiện 
tượng danh-sắc. Vậy, không nên để duôi để nó xen vào. Hãy ghi 
nhận và loại trừ nó. 

Nếu có những cảm giác khó chịu như mệt mỏi, nóng nảy, đau 
nhức, hoặc ngứa ngáy xảy ra trong thân, hãy chú tâm vào đó và 
ghi nhận, “mệt, mệt”, “nóng, nóng” khi nó phát sanh. Nếu có ý 
muốn duỗi tay hay chân ra hoặc co vào, cũng phải ghi nhận, 
“muốn duỗi ra”, “muốn co vào”. Khi co vào hoặc duỗi ra, mỗi cử 
động đều phải được ghi nhận, “co vào, co vào”, “duỗi ra, duỗi ra“. 
Cùng thế ấy khi ngồi dậy phải ghi nhận từng cử động nhỏ. Khi đi 
phải ghi nhận từng bước. Khi ngồi xuống, hoặc nằm xuống đều 
phải ghi nhận. 

Mỗi cử động, mỗi ý nghĩ, mỗi cảm giác, tất cả đều phải được 
ghi nhận. Nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, hãy trở về niệm, 

36 


JƑ  //, Jƒ /, 7/7 // 


“phồng”, “xep”, “ngồi”, “đụng”. Ta phải niệm trong khi ăn hay khi 
tắm rửa. Trong lúc ấy, nếu có vật gì lạ mà ta thấy, hoặc tiếng động 
lạ mà ta nghe, cũng phải ghi nhận. Ngoài thời gian bốn, năm, hoặc 
sáu tiếng để ngủ, phải luôn luôn ghi nhận, không ngừng nghỉ. Phải 
cố gắng ghi nhận ít ra một việc trong thời gian một giây. 

Nếu có thể gia công kiên trì ghi nhận như vậy trong hai hoặc ba 
ngày, ta sẽ thấy niệm và định trở nên vững chắc. Nếu hai, ba ngày 
không được thì năm, sáu. Chừng đó rất ít khi những tư tưởng 
buông lung phát hiện. Dầu có khởi sanh đi nữa ta có thể ghi nhận 
ngay lúc nó khởi phát. Và khi ta ghi nhận là nó chấm dứt. Đối 
tượng được ghi nhận, như sự di động phồng lên xẹp xuống, và cái 
tâm ghi nhận, hình như diễn tiến nhịp nhàng, đúng lúc. Ta dễ dàng 
nhận thức đó là dấu hiệu cho biết rằng niệm và định của ta trở nên 
khá kiên cố. Nói cách khác, ta đã phát triển tâm thanh tịnh (Tâm 
Tịnh). 


Sự vật tan rã 

Kể từ đây mỗi lần ta ghi nhận, đối tượng được ghi nhận và cái 
tâm ghi nhận đối tượng phát hiện như hai sự việc riêng biệt. Ta sẽ 
biết rằng hình thể vật chất, chẳng hạn như sự di động phồng lên 
xẹp xuống, là một, và trạng thái tâm ghi nhận là một khác. 

Thông thường, hình thể vật chất và cái tâm hay biết nó, được 
thấy hình như là một. Kiến thức thâu thập do sách vỡ hay kinh 
điển nói rằng nó là hai, nhưng theo cảm giác cá nhân thì nó chỉ là 
một. Hãy thử di động ngón tay trỏ. Ta có thấy chăng cái tâm phát 
ra ý muốn di động ngón tay? Ta có thể phân biệt cái tâm và ngón 
tay di động không? Nếu thành thật, câu trả lời sẽ là, “không”. Tuy 
nhiên, đối với vi hành giả đã phát triển vững chắc niệm và định, 
đối tượng của sự chú tâm và sự hay biết đối tượng ấy rõ ràng là hai 
sự việc, không khác nào viên gạch chọi vào tường với bức tường là 
hai việc riêng biệt. 


37 


Đức Phật dùng hình ảnh viên ngọc và sợi chỉ xỏ viên ngọc (DN 
2). Giống như khi nhìn vào, ta biết sợi chỉ xỏ ngang qua hột ngọc: 
đây là viên ngọc, đây là sợi chỉ xỏ ngang qua viên ngọc. Cùng thế 
ấy, người hành thiền biết: đây là hình thể, đây là tâm hay biết hình 
thể. Tâm liên quan đến và tùy thuộc nơi hình thể. 

Khi ghi nhận, “phồng”, cử động phồng lên là một việc. Sự hay 
biết cử động ấy là một việc khác. Chỉ có hai việc ấy hiện hữu. Khi 
ghi nhận, “xep”, cử động xẹp xuống là một, sự hay biết cử động ấy 
là một việc khác - chỉ có hai việc ấy. Tuệ giác tự nó phát sanh rõ 
ràng đến ta. Lúc đi, ta dở chân lên, cử động dở chân lên là một, sự 
hay biết cử động dở chân là việc khác - chỉ có hai việc ấy hiện hữu. 
Khi bước tới, đưa chân tới và hay biết cử động ấy là hai việc khác 
nhau. Đặt chân xuống và hay biết cái chân đặt xuống là hai việc 
riêng biệt. Hình thể vật chất và sự hay biết. Chỉ có hai việc. Không 
có gì khác. Đến khi trạng thái tâm định càng được cải tiến thêm ta 
sẽ nhận thức rằng cả hai, những hiện tượng vật chất và tâm linh 
mà ta không ngừng ghi nhận cũng luôn luôn hoại diệt, theo thời 
gian của nó. Khi ta ghi nhận, “phồng”, hình thể phồng lên dân dần 
phát hiện rồi hoại diệt, chấm dứt. Khi niệm, “xẹp”, hình thể dần 
dần xẹp xuống, rồi hoại diệt. Ta cũng nhận thức rằng cả hai, cử 
động phồng lên và sự hay biết cử động phồng lên, đều chấm dứt. 
Cử động xẹp xuống và sự hay biết cử động ấy, đều hoại diệt. Mỗi 
khi ghi nhận ta chỉ thấy phát sanh và hoại diệt. Khi ghi nhận, “co 
vào” mà không lẫn lộn sáp nhập làm một những cử động co vào 
liên tục nối tiếp, ta thấy, “co vào, dứt”, “co vào, dứt”, và như thế 
ấy, ý muốn co vào, hình thể co vào, và sự hay biết cử động co vào 
đến và đi, mỗi việc trong thời gian và nơi chốn của nó. Và khi ta 
ghi nhận, “mệt”, “nóng”, “đau”, tất cả đều chấm dứt lúc mà ta ghi 
nhận. Ta thấy rõ điều nầy. Nó phát sanh rồi hoại diệt. Và như vậy 
là vô thường. 

Vị hành giả tự mình lãnh hội lời dạy của bản Chú giải, “Nó là 


vô thường, trong ý nghĩa là không còn gì nữa sau khi trở thành'. 


38 


Ta thâu thập kiến thức ấy, không phải nhờ đọc sách hay nghe một 
vị thây giảng dạy, mà tự mình hiểu biết. Đó mới thật sự là hiểu 
biết. Nghe lời dạy và tin theo đó là đức tin. Ôn nhớ lại những gì 
mình đã tin là học. Không phải kiến thức. Ta phải tự bản thân kinh 
nghiệm và hiểu biết. Đó là điều quan trọng. Thiền Minh Sát là 
pháp hành giúp hành giả tự mình thấu hiểu. Chỉ có vậy mới thật 
là tuệ minh sát. Đề cập đến pháp quán niệm về đặc tướng vô 
thường bản Chú giải nói: “... cái gì uô thường phải được hiểu biết... 
trạne thái uô thường phải được hiểu biết... sự phân biện trạng thái 0ô 
thường phải được hiểu biết.” (Vistm 290). 

Tiếp theo những câu vắn tắt trên đây có lời giải thích, “Nơi đây, 
“cái vô thường” là ngũ uẩn.” Phải biết rằng ngũ uẩn là vô thường. 
Mặc dầu có thể ta chưa hiểu biết được do kinh nghiệm bản thân, 
nhưng hãy hiểu biết như vậy. Không phải chỉ thế thôi. Ta cũng 
phải biết rằng ngũ uẩn là khổ, và tất cả đều không có một tự ngã. 
Nếu biết được bấy nhiêu thì ta có thể hành thiền Minh Sát. Kiến 
thức thâu đạt nhờ pháp học ấy được trình bày trong bài kinh 
Cũlatanhãsankhaya (MN 37) như sau: 

“Nữu Vua Trời, nếu một oị tỳ khưu được nehe rằng, Tất cả mọi trạng 
thái đều không thích đáne để bám níu 0ào „ 0ị ấu thấu hiểu tất cả chân 
lú.” 

“Thấu hiểu” có nghĩa là hành thiển, quán niệm danh và sắc, và 
hay biết. Đó là minh sát căn bản của Tuệ Phân Tích Danh-Sắc và 
Tuệ Phân Biện Nhân Quả. Vậy, nếu do pháp học hiểu biết rằng 
danh và sắc là vô thường, khổ, và vô ngã. ta có thể bắt đầu hành 
thiển, phân tích danh và sắc. Từ đó có thể tiến đến một tuệ giác 
cao hơn, như Tuệ Quán Trạch. 

“Hiểu biết tất cả những trạng thái ấu, hành siả nhận thức lú giải tất 
l2 TÊN 
Như vậy, người bắt đầu hành thiền Minh Sát ít nữa phải đã có 
nghe hoặc đã có học về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của 
danh và sắc. 

39 


Đối với người Phật tử Miến Điện, đó là những gì mà họ đã biết 
từ lúc thiếu thời. 

Ta nói rằng danh và sắc là vô thường vì nó sanh rồi diệt. Nếu 
có vật gì không phát sanh ắt ta không thể nói là nó vô thường. Có 
cái gì không bao giờ phát sanh chăng? Đó là một khái niệm. Khái 
niệm không bao giờ phát sanh, không bao giờ thật sự hiện hữu. 
Thử lấy cái tên (danh tánh) của một người. Người ta bắt đầu dùng 
một cái tên từ ngày nó được đặt cho đứa bé, nhưng chính nó thì 
không bao giờ được sanh ra, không bao giờ hiện hữu. Nếu có ai 
nghĩ rằng nó hiện hữu, hãy tìm thử xem. 

Khi đứa bé ra đời, cha mẹ em cho em một cái tên. Thí dụ như 
đứa bé có tên là “Bé Ngọc”. Trước khi đặt tên, không ai biết Bé 
Ngọc là gì hết. Nhưng từ ngày em bé được đặt tên, mọi người đều 
gọi em là Bé Ngọc. Tuy nhiên, ta không thể nói rằng cái tên “Bé 
Ngọc” bắt đầu hiện hữu từ đó. Chính cái tên Bé Ngọc không bao 
giờ hiện hữu. Thử tìm nó xem nào. 

Cái tên Bé Ngọc có nằm trong thân của em bé không? Trong 
đầu ư? Hay bên hông, trên mặt? Không. Không có ở đâu hết. 
Người ta chỉ đồng ý với nhau gọi em bé là Bé Ngọc, chỉ vậy thôi. 
Nếu em bé chết. Cái tên Bé Ngọc có chết với em không? Không. 
Ngày nào mà người ta chưa quên thì cái tên ấy vẫn còn. Vì lẽ ấy 
người ta nói, “một cái tên hay một biệt hiệu không bao giờ bị tiêu 
diệt”. Chỉ khi nào người ta quên đi thì cái tên Bé Ngọc mới tan 
biến. Nhưng nó không bị tiêu diệt. Nếu có ai phục hồi, nó sẽ trở 
lại. 

Hãy thử nhớ một số những tên của Bồ Tát trong nhiều kiếp 
sống, được ghi trong Túc Sanh Truyện (Jataka, cũng được gọi là 
kinh Bổn Sanh): Vessantara, Mahosadha, Mahajanaka, Vidhura, 
Temiya, Nemi ... những tên ấy được biết vào thời buổi mà câu 
chuyện được kể lại, nhưng rồi mất hắn trong nhiều triệu năm, cho 
đến ngày chính Đức Phật phục hồi. Cách đây bốn A Tăng Kỳ và 
một trăm ngàn đại kiếp, tên Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) và 

40 


đạo sĩ Sumedha (Thiện Huệ) được phổ cập cùng khắp. Rồi sau đó, 
trong nhiều năm không còn ai biết nữa, bị mất luôn cho đến ngày 
Đức Phật phục hồi và trở lại được chúng ta biết. Danh hiệu của hai 
vị nầy sẽ còn được biết trên thế gian ngày nào mà Giáo Pháp của 
Đức Phật còn tồn tại. Một khi Phật Giáo không còn nữa trên thế 
gian, người ta sẽ quên luôn. Nhưng nếu vị Phật tương lai nhắc trở 
lại thì danh hiệu của hai Ngài trở lại được biết. Như vậy, khái niệm, 
danh tánh, chỉ là những quy ước, những gì người ta đồng ý với 
nhau gọi như vậy. Nó không bao giờ hiện hữu, không bao giờ có 
trong quá khứ, và trong tương lai cũng không bao giờ có. Nó 
không bao giờ phát sanh, và vì lẽ ấy không thể nói là nó hoại diệt. 
Cũng không thể nói là nó vô thường. Tất cả mọi khái niệm đều như 
thế ấy, không hiện hữu, không phát sanh, không hoại diệt, và do 
đó không vô thường. 

Niết Bàn, mặc dầu là một thực tại, không thể nói là vô thường 
vì không bao giờ phát sanh hay hoại diệt. Niết Bàn được xem là 
thường còn bởi vì là tịch tịnh trường cửu. 


Vô thường 

Ngoại trừ Niết Bàn, những thực tại - như danh và sắc - không 
bao giờ hiện hữu lúc ban sơ. Nó chỉ phát sanh khi có nguyên nhân 
tạo duyên để phát sanh. Sanh rồi diệt. Vì lẽ ấy ta nói rằng danh và 
sắc là vô thường. Hãy lấy sự thấy làm thí dụ. Lúc sơ khởi không có 
sự thấy. Nhưng nếu mắt còn tốt, có đối tượng phát hiện, có ánh 
sáng, có sự chú tâm hướng về đối tượng, nếu hội đủ bốn nhân 
duyên ấy tức có sự thấy. Một khi phát sanh, nó liền hoại diệt. Thấy 
rồi không còn thấy nữa. Do đó ta nói rằng sự thấy là vô thường. 
Một người thường không dễ gì biết được rằng cái thấy là vô 
thường. Sự nghe thì dễ hiểu hơn. Lúc ban đầu không có nghe gì 
hết. Nhưng nếu tai còn tốt, có tiếng động phát hiện, không có gì 
ngăn cản, sự chú tâm của ta hướng về đó, khi hội đủ bốn yếu tố ấy 


41 


ắt có sự nghe. Nó phát sanh rồi hoại diệt. Nghe rồi không còn nghe 
gì hết. Do đó ta nói rằng sự nghe là vô thường. 

Hiện thời quý vị đang nghe Sư nói. Quý vị nghe từng tiếng một, 
hết tiếng nây đến tiếng khác. Một khi quý vị đã nghe một tiếng thì 
nó đi qua mất. Hãy nghe đây, “tiếng”, “tiếng”, “tiếng”. Khi Sư nói 
“t...” quý vị nghe như vậy, rồi nó qua mất. Rồi Sư nói, “...iếng”. 
Quý vị nghe như vậy rồi nó qua mất. Đó! nó đến rồi đi như vậy. 
Các hiện tượng tâm-vật-lý khác cũng vậy. Đến rồi đi. Nghe, thấy, 
hửi, nếm, sờ đụng, suy tư, co vào, duõi ra, cử động ... tất cả đều 
đến và đi. Bởi vì nó luôn luôn đi mất nên ta nói rằng nó là vô 
thường. 

Trong những hiện tượng nầy sự hoại diệt của tâm thức rất rõ 
rệt. Nếu trong khi niệm, “phồng”, “xep” tâm phóng, hành giả ghi 
nhận, “phóng tâm, phóng tâm“. Ngay lúc ta ghi nhận, “phóng 
tâm” thì cái tâm phóng dật ấy tan biến, không còn nữa. Nó đi mất. 
Trước đó nó không có hiện hữu. Vừa phát hiện lên nó liền đi mất, 
thật nhanh chóng ngay khi ta ghi nhận. Vì lẽ ấy ta nói nó là vô 
thường. Tình trạng hoại diệt của những cảm giác khó chịu cũng 
thật rõ rệt. Trong khi niệm “phồng”, “xep”, có trạng thái mệt mỏi, 
nóng, hoặc đau nhức phát hiện trong thân. Nếu ta chú tâm niệm 
vào nơi ấy và ghi nhận, “mệt, mệt” v.v... đôi khi nó tan biến đi mất. 
Có khi nó chỉ chấm dứt lúc ta ghi nhận, rồi trở lại. Vì thế, nó là vô 
thường. Vị hành giả nhận thức đặc tướng vô thường của vạn pháp 
khi ghi nhận sự phát sanh và hoại diệt của sự vật. 

Chứng ngộ bản chất phù du của sự vật là Tuệ Minh Sát về Vô 
Thường (4iccãnupassana-ñana). Nó đến từ kinh nghiệm bản thân. 
Chỉ suy tư suông mà bản thân không kinh nghiệm thì không phải 
là thấu hiểu thật sự. Không hành thiền ta sẽ không biết những gì 
phát sanh và những gì hoại diệt. Đó chỉ là học theo sách vỡ, có thể 
tạo thiện nghiệp, nhưng không phải thật sự là tuệ giác. Tuệ minh 
sát là những gì mà tự mình thấu triệt bằng cách hành thiền, chú 
niệm những sự vật ngay lúc nó phát sanh và hoại diệt. Trong cử 


42 


tọa hôm nay rất nhiều thiền sinh đang ngồi nghe Sư giảng đã tiến 
đến mức hiểu biết như thế. Những gì Sư nói không phải chỉ do 
kinh nghiệm riêng của Sư mà thôi. Không đâu. Đó cũng không 
phải là kinh nghiệm của một số bốn mươi, hoặc năm mươi hành 
giả đệ tử của Sư. Có nhiều trăm người như vậy. Những vị còn sơ 
cơ có thể không thành đạt sự hiểu biết rõ rệt như vậy. Không phải 
dễ đâu. Tuy nhiên, cũng không phải là quá khó để cho ta thành 
tựu. Nếu vị nào gia công chuyên cần thực hành đúng mức những 
lời Sư chỉ dạy ắt có thể chứng đạt. Nếu không gia công đúng mức 
ắt không thể thành tựu. Những cấp bằng tốt nghiệp, bằng tưởng lệ 
hay danh dự v.v... đều là thành quả của sự gia công. Không cố 
gắng ắt không thành công. Tuệ minh sát trong Phật Giáo cũng vậy. 
Phải gia công tận lực mới chứng ngộ. 

Khi mà tâm định được củng cố vững chắc và thâm sâu ta có thể 
thấy một số nhiều những chặp tư tưởng trong một cử động co tay 
vào hoặc duỗi tay ra. Ta sẽ thấy có một số rất lớn những chặp tư 
tưởng phát sanh trong khi ta muốn co tay vào hoặc duỗi ra, cái nầy 
tiếp nối cái khác. Cùng thế ấy, một số lớn những tư tưởng phát 
sanh trong một nháy mắt. Phải ghi nhận tất cả những tư tưởng phù 
du ấy, ngay khi nó phát sanh. Nếu không thể nhận diện ra nó trong 
tức khắc, hãy ghi nhận, “hay biết, hay biết”. Ta sẽ thấy rằng trong 
thời gian ghi nhận “hay biết” như vậy thì có đến bốn, năm, hoặc 
hằng chục tư tưởng nối tiếp phát sanh. Đến khi sự hay biết của ta 
trở nên thật bén nhạy thì đến chữ “hay biết” cũng không cần thiết. 
Chỉ có trí thức theo dõi cũng đủ. 

Một tư tưởng phát sanh, tâm hay biết nó; một tư tưởng khác 
phát sanh, cái tâm quan sát hay biết nó. Cũng như mình nói, “một 
miếng cơm, một và”. Mỗi tư tưởng phát sanh, có tâm quan sát hay 
biết. Hay biết như vậy, hiện tượng sanh diệt trở thành thật là rõ rệt 
đối với hành giả. Trong khi niệm phồng lên xẹp xuống ở bụng mà 
tâm phóng đi thì nó liền bị cái tâm quan sát hay biết liền và bắt lại 
tức khắc, cũng như con thú chạy thăng vào cạm bẩy. Và một khi ta 


43 


đã hay biết thì nó sẽ biến mất. Ta sẽ thấy rõ ràng điều nây như thấy 
một vật cầm trong tay. Thấy như vậy mỗi khi có tư tưởng phát 
sanh. 

Khi mệt mỏi phát sanh, ta ghi nhận, “mệt”, và nó tan biến. Nó 
phát sanh trở lại. Ta ghi nhận trở lại. Và nó tan biến. 

Sự hoại diệt nầy càng rõ rệt hơn khi tuệ minh sát tiến đến mức 
cao độ. Mệt, ghi nhận, hết; mệt, ghi nhận, hết. Nó hoại diệt, hết cái 
nây đến cái khác. Không có sự liên lạc giữa cái mệt nầy với cái kế 
tiếp. Với cảm giác cũng cùng một thế ấy. Đau, ghi nhận, hết; đau, 
ghi nhận, hết. Cái đau nầy riêng rẽ, không lẫn lộn với cái đau khác. 
Mỗi cơn đau rõ ràng riêng biệt với cái khác. 

Đối với người thường, mỗi cơn đau hay mỗi cơn mệt kéo dài 
không gián đoạn. Hình như cảm giác đau, hay mệt, liên tục kéo 
đài trong một khoảng thời gian. Trong thực tế không có tình trạng 
mệt, hay đau, kéo dài. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn và 
riêng rẽ. Một cơn mệt, và cơn khác kế tiếp. Một cơn đau, và cơn 
đau khác kế tiếp. Hành giả sẽ thấy như vậy khi chuyên cần ghi 
nhận. 

Khi hành giả ghi nhận, “phồng”, cái bụng dần dân nổi phồng 
lên và dần dân chấm dứt. Khi niệm, “xep”, bụng dân dần xẹp 
xuống và chấm dứt. Người thường, không thông hiểu pháp hành 
nầy, nghĩ rằng niệm cái bụng phồng lên và xẹp xuống là vô lý. 
Xuyên qua kinh nghiệm của chính họ, họ nghĩ rằng đối với người 
hành thiền là vậy. Có gì đâu. Chỉ cái bụng phồng lên và xẹp xuống 
thì có nghĩa lý gì. Vài người lên án. Xin chớ ức đoán mò, rồi chỉ 
trích. Sư chỉ xin khuyên hãy hành thử rồi tự mình sẽ thấy. Nếu gia 
công đúng mức ta sẽ thấy. 

Khi ghi nhận, “co vào”, ta thấy rõ ràng cánh tay hay cái chân cử 
động, và qua; cử động, và qua; hết cử động nây đến cử động khác. 
Bây giờ ta thấu hiểu lời dạy trong kinh điển, rằng những thực tại 
như danh và sắc không di động từ nơi nầy đến nơi khác. Thông 
thường ta nghĩ rằng cũng một cánh tay ấy di chuyển, cũng một 

44 


cánh tay ấy sau khi di chuyển, và trước đó cũng cùng một cánh tay 
ấy. Người ta nghĩ rằng cũng một cánh tay ấy đưa ra và đưa vào. 
Đối với họ chỉ có một cánh tay, không bao giờ thay đổi. Họ không 
thể thấy sự liên tục đổi thay của vật chất. Họ không thể thấy vật 
chất liên tục nối tiếp phát sanh như thế nào ... Họ thiếu tuệ giác 
nhìn sâu vào bên trong sự vật. Trạng thái vô thường sâu kín ẩn 
núp bên trong sự liên tục. Nó lẫn trốn được bởi vì ta không hành 
thiển, không niệm những gì phát sanh và hoại diệt. Sách 
Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) dạy: 

“Bởi vì ta không theo dõi trạng thái phát sanh và hoại điệt nên 
đặc tính vô thường không phát hiện, ngày nào mà nó còn ẩn núp, 
lẫn trốn trong trạng thái liên tục.“ - Visuddhimagøa xxi, trang 781. 

Hành giả luôn luôn canh chừng mỗi khi có sự phát sanh. Đối 
với vị ấy, tất cả sự vật - vật chất và tâm linh - đều phát hiện một 
cách riêng rẽ, từng mảnh riêng biệt, chớ không phải một toàn thể 
đơn thuần. Từ xa nhìn vào đoàn kiến, hình như có một lằn không 
gián đoạn. Nhưng lúc lại gần, nhìn rõ ra, ta thấy từng con kiến chớ 
không có một lằn. Vị hành giả chia chẽ sự vật ra thành những mảnh 
vụn, và do đó trạng thái liên tục không thể che lấp sự thật. Đặc 
tính vô thường tự vạch mở ra. Hành giả không còn lầm lạc trong 
ảo kiến. 

“Nhưng khi trạng thái phát sanh 0à hoại diệt đã được nắm uững, 0à 
tình trạng liên tục đã được phá uỡ, đặc tính uô thường phát lộ trọn uen 
thực tướng cùng uới tính chất cá biệt thật sự của nó.” (Vism xxi) 

Hành thiền và chứng ngộ tuệ giác về đặc tính vô thường là như 
vậy. Chỉ suy tư suông mà không hành thiển không thể đạt đến tuệ 
giác ấy. 

Khi đã chứng ngộ lý vô thường ta cũng chứng ngộ luôn hai đặc 
tính khổ và vô ngã. 

“Nầu Meghiua, người đã chứng nsô lú uô thường cũng chứng nsô lú 
0ô ngã.“ (AN 9.3) 


45 


Như vậy, thấu hiểu đặc tính vô thường là điều vô cùng quan 
trọng. 


Khám phá trở lại 

Về vấn đề nầy xin kể lại nơi đây một kinh nghiệm của Sư. Câu 
chuyện liên quan đến một người tu thiển. Người nầy cùng sinh 
quán với Sư, làng Hseipkhun, quận Shwebo. Người ấy không phải 
ai xa lạ mà là anh họ của Sư. Anh là một trong ba người đầu tiên 
trong làng theo học thiển Minh Sát. Ba người cùng làng ấy ước hẹn 
với nhau là sẽ đi hành thiển trong thời gian một tuần lễ. Họ thực 
hành thật chuyên cần. Khi đến thiền viện họ đem theo đủ thuốc 
hút và trầu cau để mỗi ngày dùng một lần. Nhưng đến khi rời viện, 
mỗi người đem trở về trọn bảy điếu thuốc và bảy miếng trầu cau 
— họ không hề động tới. 

Họ tất siêng năng và trì chí. Sau ba ngày hành thiền họ đã đạt 
tới Tuệ Sanh-Diệt và vô cùng thỏa thích được chứng nghiệm trạng 
thái vắng lặng và thấy ánh sáng quanh mình. Họ lấy làm hoan hỉ 
nói rằng, “Cho đến tuổi già như thế nầy tôi mới tìm ra được chân 
lý." 

Bởi vì họ là những người đầu tiên đến hành thiền Minh Sát, Sư 
nghĩ nên để họ tự nhiên với những phi lạc của họ, và chỉ nhắc 
chừng họ nên tiếp tục ghi nhận. Sư không bảo họ là không nên mãi 
quan tâm đến phi lạc ấy. Do đó, mặc dầu cố gắng thực hành thêm 
bốn ngày nữa, họ vẫn không tiến cao thêm. 

Sau khi rời thiển viện về nhà nghỉ, họ trở lại hành thiển thêm 
một tuần nữa. Người anh họ của Sư lần nầy đạt đến tầng Tuệ Diệt. 
Mặc dầu vẫn niệm, “phồng”, “x€P”, “ngổi”, anh không thấy hình 
thể cái bụng phồng lên, xẹp xuống, và cơ thể anh hình như tan 
biến. Anh nói với Sư rằng anh phải rờ xem cái bụng còn đó không. 
Và trong thời gian ấy, bất luận lúc nào và bất luận vật gì mà anh 
nhìn đến, đều hình như rã rời và tan biến. Nhìn đất, thấy đất tan 


46 


rã. Nhìn cây, thấy cây cối tan rã. Mọi sự vật đều trở nên rất khác 
biệt, ngược hắn với những gì trước kia anh biết. Anh bắt đầu ngạc 
nhiên. 

Cho đến lúc bấy giờ anh không hề nghĩ rằng cảnh vật như đất, 
cây, gÕ v.v... có thể không ngừng tan rã như vậy. Trước đó anh 
nghĩ rằng những vật kia tức nhiên phải hoại diệt, nhưng chỉ hư 
hoại dần dần trong một thời gian khá dài. Nó sẽ còn sống khá lâu. 
Bây giờ tuệ minh sát của anh đã phát triển đến mức độ mà những 
hiện tượng sanh-diệt tự nhiên phát hiện, dầu anh có đang hành 
thiển hay không. Sự vật hư hoại và tan rã trước mắt anh, hoàn toàn 
trái ngược với những gì mà trước kia anh tin tưởng. Có lẽ nhãn 
quan của anh có gì hư hỏng. Hay mắt anh không còn thấy đúng sự 
thật. 

Rồi anh hỏi Sư. Và Sư nói cho anh nghe. Trạng thái hoại diệt và 
tan rã mà anh thấy là thật, là thực tế. Khi tuệ minh sát trở nên bén 
nhạy và thâm sâu anh có thể thấy sự vật phát sanh và hoại diệt, 
không phải chỉ trong lúc hành thiền. Sư giải thích cho anh hiểu 
rằng những gì anh thấy là thật. Về sau anh lại nói cho Sư nghe 
thêm những ấn chứng mới mẻ mà anh chứng nghiệm khi càng 
ngày càng tiến bộ trong tuệ minh sát. Đến nay thì anh không còn 
nữa. Anh đã qua đời từ lâu. 

Khi tuệ minh sát phát triển thật sự bén nhạy, nó sẽ lấn áp những 
tư tưởng và quan kiến sai lầm. Ta thấy sự vật đúng theo thực tướng 
của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Một cái tâm không có tu tập, hay 
một suy tư không dựa trên kinh nghiệm hành thiền, không thể đưa 
đến tuệ giác sâu sắc nhìn thấu vào bản chất thật sự của vạn pháp. 
Chỉ có thiên Minh Sát mới làm được. 

Một khi đã chứng ngộ lý vô thường ta sẽ thấy sự vật làm khổ ta 
như thế nào với tình trạng không ngừng sanh diệt của nó. Ta sẽ 
thấy vì sao không thể tìm hạnh phúc thật sự trong sự vật trần gian, 
làm thế nào những sự vật trần gian không thể là nơi nương tựa 


47 


châu toàn cho ta, nó luôn luôn hư hoại như thế nào và do đó, nó 
đáng nhàm chán, ghê tởm như thế nào, như thế nào nó là khổ v.v... 

“... khổtrone ú nghĩa ñáng sợ”. 

Trước kia ta nghĩ, “Cơ thể nầy sẽ không sớm hư hoại. Nó sẽ tồn 
tại khá lâu dài.“ Do đó, ta vững lòng nương tựa vào nó. Nhưng 
nay, nhờ hành thiền, ta thấy rằng nó không ngừng sanh diệt. Và 
nếu diệt mà không có gì sanh tiếp theo, tức nếu có cái gì hư hoại — 
thuộc vật chất hay tỉnh thân - mà sau đó không có cái mới khác 
phát sanh tiếp nối theo, ắt có chết. Và điều nầy có thể xảy ra bất 
luận lúc nào. Cố chấp những sự vật- tinh thần hay vật chất, có thể 
chết đi và tan rã bất cứ lúc nào - là chính mình, là tự ngã của mình, 
và ẩn náu nương nhờ nơi đó, thì quả thật là đáng sợ, không khác 
nào nương thân an trú trong một ngôi nhà cũ nát sắp sụp đổ. 

Và ta sẽ nhận thấy rằng không có gì xảy ra vì ý ta muốn như 
vậy. Sự vật chỉ diễn tiến theo chiều hướng và tiến trình thiên nhiên 
của nó. Ta nghĩ rằng “ta” có thể đi nếu mình muốn, ngồi như ý 
muốn, đứng, thấy, nghe, làm tất cả mọi việc như ý muốn, giờ đây, 
nhờ hành thiền ta thấy rằng không phải vậy. 

Danh và sắc, tinh thần và vật chất, đi đôi với nhau. Chỉ khi nào 
có tác ý (danh), tức có ý muốn co tay vào mới có hình thể (sắc) co 
tay vào. Chỉ khi nào có ý muốn duỗi tay ra mới có hình thể duỗi 
tay ra. Chỉ khi có nhân mới có quả. Chỉ khi có gì để thấy mới có sự 
thấy. Nếu không có gì để thấy ắt không làm thế nào thấy được. Chỉ 
có sự nghe khi có tiếng động để nghe. Ta chỉ cảm nhận hạnh phúc 
khi có lý do để cảm nhận hạnh phúc. Chỉ lo sợ khi có nguyên nhân 
lo sợ. Nếu có nhân ắt có quả. Không cách nào khác. Không một cá 
nhân, một người, không có ai, hay cái gì, sống và làm những gì 
mình muốn làm. Không có mình, không có tự ngã, không có tôi. 
Chỉ có những tiến trình phát sanh và hoại diệt. 

Thấu triệt rõ ràng là vấn đề tối trọng yếu trong pháp hành thiền 
Minh Sát. Lẽ dĩ nhiên, ta sẽ gặp những lúc phi lạc, vắng lặng, hay 
thấy ánh sáng, trong khi tu tập thực hành. Những sự việc ấy không 

48 


quan trọng. Điều quan trọng là am hiểu thấu đáo lý vô thường, 
khổ, vô ngã. Những đặc tướng ấy sẽ rõ ràng khi ta gia công chuyên 
cần hành thiền như đã giải thích. 


Sau cùng, trạng thái tĩnh lặng 

Ta tự mình làm cho sự vật trở nên sáng tỏ và tự mình chứng 
nghiệm, chớ không phải tin theo lời ai khác. Những hành giả còn 
sơ cơ, chưa chứng được tuệ giác như vậy hãy biết rằng đó là vì 
mình chưa đạt đến tầng hiểu biết ấy. Hãy cố gắng chuyên cần 
thêm. Điều gì người khác làm được ắt ta làm được. Sẽ không quá 
chậm trể. Tuệ giác phát sanh trong lúc ta hành thiển. Chỉ khi nào 
tự mình biết chắc chắn rằng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã ta 
mới không bám níu vào nhục dục ngũ trần, xem trần cảnh là 
thường còn, hạnh phúc, xinh tươi, tốt đẹp. Ta cũng không dính 
mắc, luyến ái, xem nó là tự ngã, là linh hồn trường cửu, là “Ta”. Ta 
buông bỏ tất cả mọi ràng buộc. Rồi sao nữa? Rồi thì, tất cả mọi ô 
nhiễm đều lắng đọng xuyên qua Thánh Đạo, và ta chứng ngộ Niết 
Bàn. 

“Người không còn bám níu (thủ) không khát khao ham muối điều gì. 
Người không khát khao ham tmuốn điều gì tự tình lắng đọng, thân tâm 
an lạc.” (MN 37) 

Bất luận lúc nào hành thiền ta không bị ngoại cảnh ám ảnh. Do 
đó không có sự bám níu (thủ). Không bám níu những gì ta thấy, 
nghe, hửi, nếm, sờ đụng, hoặc hay biết. Trần cảnh phát hiện theo 
thời gian của nó, rồi tan biến. Tự nhiên nó tự phát lộ hình tướng 
vô thường, không có gì để bám níu vào. Với trạng thái luôn luôn 
sanh diệt, nó áp bức, làm cho ta khổ. Tất cả đều là nhân sanh khổ. 
Không có gì hạnh phúc, tốt đẹp hay xinh xắn để bám níu. Phát 
sanh rồi hoại diệt, bản chất của nó là vậy. Do đó, không có gì để 
nắm giữ, để xem là tự ngã, là linh hồn trường cửu hay cái “Ta”, 
sống và tồn tại. Tất cả những hiện tượng ấy hiển lộ phơi trần một 


49 


cách rõ rệt. Đối với những sự vật như vậy thì không có gì để bám 
níu. Và chừng đó ta bước vào Thánh Đạo và chứng ngộ Niết Bàn. 
Sư sẽ trình bày điểm nầy dưới ánh sáng của pháp Tùy Thuộc Phát 
Sanh (Thập Nhị Nhân Duyên) và ngũ uẩn. 

“Thủ chấm dứt do Ái chấm dứt; Hữu chấm dứt do Thủ chấm dứt; 
Sanh chấm dứt do Hữu chấm dứt; do Sanh chấm dứt, Lão, Tử, Âu Sầu, 
Đau Khổ, Phiển Muộn, Thất Vọne uà Ta Thán chấm dứt. Như thế ấu 
chấm dứt toàn thể khối đau khổ.” (MN 38) 

Người có hành thiển về những đối tượng phát hiện ở lục căn — 
tinh thần hay vật chất - và có hiểu biết bản chất vô thường, khổ, 
và vô ngã, cố hữu dính liền với nó sẽ không thỏa thích bám níu 
vào nó. Vì không bám níu, vị ấy không có tác ý, hay ý muốn thọ 
hưởng. Vì không có tác ý vị ấy không tạo nghiệp, và hành động 
tạo nghiệp nây được gọi là “Hữu”. Vì không Hữu nên không có 
Sanh. Đã không có Sanh tức không có cơ hội để già, bệnh, chết, âu 
sầu, đau khổ v.v... Đó là phương cách tạm thời chứng ngộ Niết Bàn 
trong khi hành thiền. 

Sư sẽ giải thích sự chứng ngộ Niết Bàn qua Thánh Đạo ở phần 
sau. 

Trong bài kinh Silavanta (SN 22.122), được trích ở phần trên, 
Ngài Sãriputta giải thích rằng nếu vị tỳ khưu có giới đức trong sạch 
hành thiền về những đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã của ngũ 
uẩn thủ, vị ấy có thể chứng đắc quả Tu Đà Huờn (Nhập Lưu). Nếu 
vị Thánh Tu Đà Huườn hành thiển ... có thể đắc quả Tư Đà Hàm 
(Nhứt Lai). Nếu vị Thánh Tư Đà Hàm hành thiền ... đắc quả A Na 
Hàm (Bất Lai). Nếu vi Thánh A Na Hàm hành thiền ... đắc quả A 
La Hán (Ứng Cúng). Ở đây, đắc bốn quả Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, 
A Na Hàm và A La Hán có nghĩa là chứng ngộ Niết Bàn qua bốn 
Thánh Đạo. 


50 


Những giai đoạn tiến bộ 

Để bước vào Thánh Đạo, phải khởi hành từ tuệ đạo. Tuệ đạo bắt 
đầu với Tuệ Phân Tích Danh và Sắc. Rồi tiến đến Tuệ Phân Biện 
Nhân Duyên, và tiếp tục gia công, tiến đến Tuệ Quán Trạch Giáo 
Pháp. Đến đây ta thỏa thích suy tư, quán xét và phân biệt sự vật. 
Các học giả uyên thâm thường mất nhiều thì giờ để làm điều nây. 
Còn ta, nếu muốn suy tư và quán trạch sự vật, chỉ ngồi xuống lắng 
tâm hành thiền. Tâm trí lúc bấy giờ trở nên nhẹ nhàng và bén nhạy, 
thấy rất rõ ràng những sự vật được ghi nhận phát sanh và hoại diệt 
như thế nào. Ta đã đạt đến tuệ sanh diệt. 

Đến giai đoạn nầy công trình ghi nhận có phần dễ dàng. Có ánh 
sáng phát sanh, có phỉ lạc, có trạng thái vắng lặng. Ta chứng 
nghiệm những gì mà trước kia không bao giờ mơ tưởng đến. Ta vô 
cùng thỏa thích và cảm nghe hạnh phúc. Người mới tập hành thiền 
phải kềm giữ cái tâm một cách rất khó nhọc. Nó phóng đi đầu nầy, 
vừa kéo về là nhảy sang ngã khác. Phần lớn thời gian ngồi thiền là 
phóng tâm. Hình như không có gì là đúng. Vài người phải chiến 
đấu rất cam khổ. Nhưng, với niềm tin vững chắc nơi vị bổn sư, với 
ý chí dõng mãnh và kiên trì quyết tâm, ta đã trải qua những giai 
đoạn khó khăn ấy. Ta đã thành đạt Tuệ Sanh Diệt. Mọi việc đều 
trở nên tốt đẹp, dễ dàng. Tâm niệm vững chắc ghi nhận sự vật một 
cách tự nhiên, không phải mất nhiều cố gắng. Ta cảm nghe dễ chịu. 
Có ánh sáng phát hiện. Phi lạc phát sanh. Cả thân lẫn tâm đều 
thoải mái dễ chịu. Đối tượng mà ta ghi nhận hình như hồn nhiên 
tự nó rơi vào đề mục. Tất cả đều sẵn sàng để được ghi nhận, không 
còn bao giờ hờ hững lãng quên, không bao giờ chếnh mảng thiếu 
ghi nhận. Và mỗi lần ghi nhận, sự hay biết rất rõ ràng. Nếu ta theo 
dõi suy tư về điều gì, điều ấy trở nên vấn đề giản dị và rõ ràng 
minh bạch. Nếu ta suy niệm về vô thường, khổ, và vô ngã mà trước 
kia đã từng nghe nói đến, nó phát hiện một cách sáng tỏ. Chừng 
đó ta có cảm tưởng như đang thuyết giảng Giáo Pháp và nghĩ rằng 
mình là một giảng sư hùng biện. Nhưng, nếu thật sự không có học 


51 


thức căn bản, ta sẽ giảng một cách tồi tệ. Dầu sao, lúc bấy giờ ta 
cũng có cảm tưởng như đang thuyết Pháp. Có thể lúc ấy ta nói rất 
nhiều. Hiện tượng ấy được gọi là “Niết Bàn lý tưởng”. Đó không 
phải thật sự là Niết Bàn của các bậc Thánh Nhân. Ta có thể gọi là 
“Niết Bàn giả”, chỉ nháy theo, bắt chước Niết Bàn chớ không phải 
thật sự là Niết Bàn. 

“Đó là trạng thái bất diệt của những người hiển biết. “ 

Tu học hành thiển cũng giống như trèo núi. Ta bắt đầu leo từ 
dưới đồng bằng và sớm cảm nghe mệt mỏi. Hỏi thăm những người 
từ trên đỉnh núi đi xuống thì họ khuyến khích, “bây giờ gần đến 
nơi rồi đó!“ Vẫn mệt mỏi, nhưng ta nỗ lực trèo thêm nữa và không 
bao lâu gặp được một gọp đá bằng phẳng dưới một bóng cây to, 
có tàng lá sum sê. Ta ngồi lại nghỉ mệt. Thỉnh thoảng một ngọn gió 
mát mẻ nhẹ nhàng thoáng qua. Bao nhiêu mệt mỏi hầu như đã tan 
biến. Cảnh vật đẹp đẽ hữu tình. Rồi ta cảm nghe thoải mái trở lại, 
sẵn sàng trèo cao thêm nữa. Tuệ Sanh Diệt là nơi nghỉ mát dưới 
bóng cây to để hành giả lấy sức trèo thêm cao nữa, mãi đến Tuệ 
Minh Sát. 

Quý vị hành giả chưa đạt đến tuệ nầy có thể nản lòng. Bao nhiêu 
ngày tháng đã trôi qua mà chưa từng nếm được chút mùi vị của 
tuệ giác nào. Tình trạng nây đôi khi cũng làm ngã lòng. Vài người 
rời bỏ thiền viện, nghĩ rằng tu thiển thật ra cũng không có gì. Họ 
chưa khám phá ra được “Niết Bàn của người tu thiền”. Vì lẽ ấy các 
thiển sư khuyến khích quý vi mới nhập môn nên cố gắng sớm đến 
mục tiêu ấy. Phần lớn thành công như lời khuyên, và một khi đã 
đến mức nầy thì không cần phải khuyến khích nữa. Lúc bấy giờ 
niềm tin của họ đã thật sự vững chắc và họ đdõng mãnh quyết tâm 
tận lực chuyên cần cho đến khi thành đạt mục tiêu cuối cùng. 

“Niết Bàn của người tu thiền” nầy thường được nói là amanusi 
rati — thỏa thích phi thường, hay phi lạc siêu phàm. Ta có thể thỏa 
thích với nhiều thứ, thỏa thích trong công trình học vấn, trong tiền 
của sự nghiệp, trong đời sống gia đình v.v... “Niết Bàn của người 

52 


tu thiển” vượt qua khỏi tất cả những thỏa thích ấy. Có một thiền 
sinh nói với Sư rằng ngoài đời ông ta thọ hưởng đầy đủ mọi lạc 
thú một cách dồi dào. Nhưng không có thú nào có thể so sánh với 
cái thú của người hành thiền. Ông ta thật tình không thể diễn tả 
trạng thái thỏa thích ấy thú vị như thế nào. 

Tuy nhiên, phải chăng tất cả chỉ có bấy nhiêu? Không. Ta phải 
tiếp tục hành thêm nữa. Ta tiếp tục ghi nhận. Chừng đó, càng ngày 
càng tiến bộ, ta không còn thấy hình dáng phát lộ nữa mà chỉ thấy 
nó tan biến. 

Bất luận cái gì phát hiện đều tan biến ngay lúc ta ghi nhận nó. 
Ta ghi nhận, “thấy”, tức khắc nó tan biến. Ghi nhận, “nghe”, nó 
liền tan biến. “co vào”, “duỗi ra”, nó liền tan biến. Chẳng những 
mọi sự vật phát hiện đều tan biến mà sự hay biết các sự vật ấy cũng 
tan biến cùng một lúc. Đó là Tuệ Diệt. 

Mỗi khi ta ghi nhận là nó nhanh chóng tan biến. Khi mục kiến 
như vậy một thời gian ta cảm nghe kinh sợ. Đó là Tuệ Kinh Sợ. Kế 
đó ta thấy mọi sự vật đều hư hoại, tan rã một cách rất hiểm nguy. 
Đó là Tuệ Khổ Tâm. Rồi ta tiếp tục hành thiền, cảm nghe vô cùng 
chán ngán với đời sống. Đó là Tuệ Chán Nản. 

“Vì thất tất cả mọi sự uật đều hoại diệt như uậu 0ị đệ tử đã được giáo 
huấn đầu đủ của bậc Thánh Nhân xem thường sắc, xem thường tho, xem 
thường tưởng 0.0...” (MN 22) 

Trước đây ta xem cơ thể vật chất nầy là một thích thú. Ngồi hay 
đứng, đi đi lại lại, co tay co chân, hay duỗi ra, nói năng hay làm 
lụng, mọi việc hình như dễ dàng tốt đẹp. Ta lấy làm thỏa thích với 
tấm thân nầy, nghĩ rằng thân nầy là của ta và vững tâm nương tựa 
vào nó. Nhưng, giờ đây hành thiền, thấy nó rã rời và không còn có 
thể làm nơi nương tựa châu toàn. Nó không còn tạo cho ta thích 
thú, mà thật sự là đáng nhàm chán. Ta cảm nghe mệt mỏi. 

Trong quá khứ ta đã từng hoan hỉ thọ hưởng những cảm giác 
(thọ) sung sướng của cơ thể vật chất và hạnh phúc tỉnh thân. Lúc 


53 


bấy giờ ta nghĩ, “Ta rất thích thú”, “Ia cảm nghe hạnh phúc”. Giờ 
đây những cảm giác ấy không còn thích thú nữa. Nó rất phù du 
tạm bợ, vừa mới đến đã vội lìa. Ta nhàm chán. Ta đã từng nghĩ 
rằng tri giác (tưởng) của ta quả thật tốt đẹp. Nhưng nay thấy nó 
cũng vậy, vừa phát hiện liền tan biến. Và ta rất chán với nó. Những 
sinh hoạt tâm linh (hành) mà trong đó tâm sở “tác ý“ giữ vai trò 
quan trọng, là chủ động của tất cả mọi hành động bằng thân, khẩu, 
ý, của ta. Nghĩ rằng, “Tôi ngồi. Tôi đứng. Tôi đi. Tôi hành động” 
là dính mắc, bám níu vào hành uẩn. Trước đây ta nghĩ rằng hành 
là tốt đẹp. Thì nay ta thấy nó cũng luôn luôn hoại diệt. Và ta nhàm 
chán. Trước kia ta thích thú suy tư. Những người mới đến đây để 
hành thiền thường có ý không hoan hỉ khi được khuyên dạy chỉ 
nên ghi nhận, không nên suy tư về điều gì. Giờ đây ta đã thấy rõ 
những ý nghĩ, hay tư tưởng, phát sanh và hoại diệt nhanh chóng 
như thế nào. Và ta rất mệt mỏi và nhàm chán nó. 

Cùng một thế ấy, tất cả những gì phát hiện ở lục căn cũng nhanh 
chóng hoại diệt. Khi thấy rõ như vậy có người ghê tởm cùng cực. 
Vài người rất nhàm chán. 

Đến đây hành giả khát khao muốn dứt khoát rứt bỏ, xa lìa tất 
cả. Lẽ dĩ nhiên, một khi đã quá mệt mỏi nhàm chán thì ta muốn 
dứt bỏ. “Nó đến rồi đi, đến rồi đi, không ngừng nghỉ, không có gì 
tốt đẹp. Ta sẽ cảm nghe dễ chịu hơn nếu nó hoàn toàn chấm dứt.” 
Đó là Tuệ Muốn Giải Thoát. 

Nơi mà tất cả đều chấm dứt là Niết Bàn. Muốn dứt bỏ, muốn 
giải thoát ra khỏi tất cả là mong muốn Niết Bàn. Nếu hành giả 
muốn Niết Bàn thì phải làm sao? Phải gia công thêm và tiếp tục 
kiên trì hành thiền. Đó là Tuệ Suy Tư. 

Hành giả tiếp tục tỉnh tấn một cách đặc biệt, và những đặc 
tướng vô thường, khổ và vô ngã trở nên ngày càng tỏ rõ, nhất là 
đặc tướng khổ. 

Sau khi suy tư ta đạt đến Tuệ Xả Hành. Giờ đây công trình hành 
thiển trôi chảy dễ dàng, không cần phải nhiều cố gắng, niệm vẫn 

54 


suôn sẻ và vững chắc. Chỉ ngồi xuống và gom tâm. Mọi việc tự nó 
sẽ xảy diễn suôn sẻ, giống như người ta lên giây đồng hồ, không 
cần phải làm gì khác. Trong suốt khoảng một tiếng đồng hồ hành 
giả ngồi yên trong một tư thế, không cử động. 

Trước khi đạt đến tuệ giác nầy ta còn có thể bị xáo trộn. Tâm có 
thể hướng về một tiếng động nào và do đó niệm bị xao lãng. Tâm 
có thể phóng đi nơi nây nơi khác, chạy tới chạy lui lăng xăng, và 
thời tọa thiển bị xáo trộn. Những cảm giác như mệt mỏi, nóng bức, 
đau nhức, ngứa ngáy hay ho hen có thể xảy đến, và thời ngồi thiền 
bị xáo trộn. Và mỗi khi bị xáo trộn ta phải khởi lại từ đầu. Nhưng 
đến giai đoạn tiến bộ nầy mọi sự việc đều suôn sẻ tốt đẹp, không 
còn xáo trộn nữa. Có thể ta nghe tiếng động nhưng không quan 
tâm đến và tiếp tục ghi nhận. Bất luận điều gì xảy ra ta đều ghi 
nhận mà không bị khuấy động, không còn phóng tâm, Những sự 
vật tốt đẹp có thể phát hiện nhưng không vì đó mà ta thỏa thích 
hoặc để cho những cảm giác thích thú phát sanh. Gặp phải những 
hoàn cảnh bất hạnh cũng vậy, ta không vì đó mà âu sầu, khổ sở 
hay lo sợ. Những cảm giác khó chịu như mệt mỏi, nóng nực, hoặc 
đau nhức ít khi xảy ra. Nếu có đi nữa cũng không đến nỗi không 
chịu được. Chính niệm, hay tâm ghi nhận, của ta khắc phục những 
cảm giác ấy. Đến giai đoạn nầy ta không còn nghe ngứa hay ho 
nữa. Vài chứng bệnh trầm trọng hơn đôi khi cũng được suy giảm 
hoặc tiêu trừ luôn. Còn những cảm giác đau đớn, dầu không thể 
chữa trị bằng cách chú tâm ghi nhận nhưng vẫn có thể được thuyên 
giảm phần nào. Ta có thể ngồi như vậy trong một tiếng đồng hồ 
mà không ngừng ghi nhận. Vài người có thể liên tục ghi nhận trong 
suốt hai, hoặc ba tiếng không gián đoạn mà không cảm nghe mệt 
mỏi. Hành giả mãi ghi nhận như vậy mà không để ý biết thời gian 
qua. 

Giữa một ngày hè nóng nực như vầy, nếu đã chứng ngộ tuệ giác 
nầy thì quả thật là dễ chịu. Trong khi mọi người không ngớt than 
van rên rỉ vì khí trời oi bức thì vị hành giả đã tiến đến tuệ nầy 


55 


không mảy may hay biết gì. Cả một ngày trời trôi qua dường như 
trong nháy mắt. Phải chăng tuệ minh sát quả thật là tốt đẹp! Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại hiểm nguy như quá lo âu, ham 
muốn, hoặc dính mắc, luyến ái. Nếu những ô nhiễm nầy mà không 
được tận diệt ắt không thể có tiến bộ. Một khi đã trọn vẹn loại trừ 
được nó là ta đã bước vào Thánh Đạo và chứng ngộ tuệ giác của 
Con Đường. Bằng cách nào? 


Thánh Đạo 

Mỗi lần ghi nhận, “phồng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe, co vào, 
duỗi ra v.v...” ắt có sự cố gắng. Đó là Chánh Tinh Tấn của Bát Chi 
Thánh Đạo (hay Bát Chánh Đạo). Rồi ta niệm. Đó là Chánh Niệm. 
Rồi có sự gom tâm niệm vào một điểm, thấm sâu vào đối tượng 
được ghi nhận. Đó là Chánh Định. Ba chỉ - Chánh Tinh Tấn, Chánh 
Niệm và Chánh Định - hợp thành giai đoạn “Định” của Con 
Đường. Rồi có sự áp đặt các tâm sở cùng với tâm định vào đối 
tượng được ghi nhận. Đó là sự áp đặt các tâm sở trên đề mục. Theo 
bản Chú giải, đặc tính của nó là “bốc đở/ các tâm sở lên, và đặt vào 
đề mục (abhiniropana-lakkhana). Đó là Chánh Tư Duy. Rồi có sự 
nhận thức rằng đối tượng được theo đõi là di động, thấy, hay biết, 
vô thường v.v... Đó là Chánh Kiến. Chánh Tư Duy và Chánh Kiến 
hợp thành giai đoạn “Tuệ” của Con đường. 

Ba chi còn lại của Bát Chi Thánh Đạo là Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng hợp thành giai đoạn “Giới” của Con 
Đường, đã được hành giả thanh lọc trước khi hành thiền Minh Sát. 
Không thể có tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng trong đối tượng được 
ghi nhận. Như vậy, trong khi ghi nhận hành giả cũng làm cho các 
chỉ trong giai đoạn “Giới” của Con Đường trở nên toàn hảo. 

Tám chỉ của Bát Chi Thánh Đạo đều có mặt trong mỗi chặp tư 
tưởng hay biết. Tám chi nầy hợp thành con đường minh sát, phát 
sanh khi hành giả diệt trừ tâm bám níu. Ta phải chuẩn bị dần dân 


56 


con đường minh sát nầy cho đến khi thành đạt Tuệ Xả Hành. Khi 
Tuệ Xả Hành được khai triển đủ thuần thục và vững mạnh, hành 
giả bước vào Thánh Đạo. Nó xảy diễn như thế nầy: 

Khi Tuệ Xả Hành đã được triển khai đây đủ thuần thục và vững 
mạnh, tâm niệm của hành giả càng sâu sắc và bén nhạy. Trong khi 
niệm dễ dàng và thâm sâu như vậy thì bỗng nhiên hành giả rơi vào 
trạng thái an lạc của Niết Bàn. Quả thật rất kỳ diệu. Trước đây ta 
chưa bao giờ biết. Ngay lúc vào trạng thái ấy ta cũng không thể 
nghĩ bàn. Chỉ sau khi vào đến rồi ta mới bắt đầu suy tư. Ta nghĩ 
suy vì thấy đó là bất thường. Đó là Tuệ Suy Tư. Rồi chừng đó ta 
hiểu biết những gì đã xảy ra. Đó là chứng ngộ Niết Bàn xuyên qua 
Thánh đạo. Như vậy, nếu muốn chứng ngộ Niết Bàn điều trọng 
yếu là phải gia công vượt qua khỏi bám níu. Với người thường, 
tâm bám níu phát hiện ở mọi nơi: trong sự thấy, sự nghe, sự xúc 
chạm. sự hay biết. Họ bám níu vào những gì mà họ nghĩ là thường 
còn, hạnh phúc, là tốt đẹp, là linh hồn trường cửu, là tự ngã, là con 
người. Ta phải gia công nỗ lực vượt thoát ra khỏi mọi bám níu. Gia 
công nỗ lực có nghĩa là hành thiền, niệm bất luận gì phát hiện, bất 
luận gì được thấy, nghe, được xúc chạm, hay được nghĩ đến. Nếu 
liên tục hành thiền như vậy ta sẽ không có sự bám níu, Thánh Đạo 
phát hiện, dẫn đến Niết Bàn. Đó là tiến trình của Con Đường. 


Tóm lược 
- Tuệ minh sát triển khai như thế nào? Tuệ minh sát được triển 
khai băng cách hành thiền, niệm ngũ uẩn. 

- Tại sao niệm ngũ uẩn? Niệm vào lúc nào? Niệm ngũ uẩn mỗi 
khi ngũ uẩn phát hiện, để chúng ta không bám níu vào nó (thủ). 
Nếu không niệm danh và sắc (tức ngũ uẩn) ắt có bám níu phát 
sanh. Bám níu vào danh và sắc vì nghĩ rằng nó thường còn, tốt 
đẹp, là tự ngã. Nếu liên tục niệm danh và sắc, ắt mọi bám níu chấm 
dứt. Ta sẽ thấy rõ răng tất cả đều vô thường, khổ và chỉ là những 


57 


tiến trình luôn luôn trôi chảy. Một khi bám níu chấm dứt, con 
đường (thánh đạo) sẽ phát hiện và dẫn đến Niết Bàn. 
Đó là những thành phần của thiền Minh Sát. 


œ-f#-& 


58 


Fundamentals of 
Insight Meditation 


by 
The Venerable Mahasi 5ayadaw 





Translated by 
Maung Tha Noe 


Fundamentals of Insight Meditation 
Venerable Mahasi Sayadau0 
Translated bụ Maung Tha Noe 


CONTENIS 


Calm and Insight 
Aggregates 

Knowledge and freedom 
The right method 

The mind 

What for and what time? 
Origination 

How grasping arises 
Meditate right now 
Incessant work 

Things fall apart 
lImpermanence 
Rediscovery 

Peace at last 

Progress 

Noble Path 

To sum up 


Fundamentals of Insight Meditation 
Venerable Mahasi Saädau› 
Translated bụ Maung Tha Noe 


Calm and Insight 


What do we meditate on? How do we develop insight? This is 
a very important question. There are two kinds of meditation: 
meditating to develop calm and meditating to develop insight. 
Meditating on the ten kasimz devices only gives rise to calm, 
not insight. Meditating on the ten foul things (a swollen corpse, 
for example), too, only gives rise to calm, not insight. The ten 
recollections, like remembering the attributes of the Buddha, the 
Dhamma and others, too, can develop calm and not insight. 
Meditating on the thirty-two parts of the body, like hair, nails, 
teeth, skin, these too are not insight. They help to develop only 
concentration. 

Mindfulness as to respiration 1s also concentration developing. 
But one can develop insight from it. Wsuddhimasesa, however, 
includes it in the concen- tration subjects, and so we wiÏll call it as 
such here. 

Then there are the four divine states: loving- kindness, 
compassion, sympathetic joy and equanimity, and the four 
formless states leading to formless /hZnas. Then, there ¡is the 
meditation on loathsomeness of food. All these are subjects for 
concentration-meditation. 

When you meditate on the four elements inside your body, it 
1s called the analysis of the four ele- ments. Although this is a 
concentration meditation, it helps develop insight as well. 


2 


All these forty subjects of meditaton are sub- jects for 
developing concentration. Only respiraton and analysis of 
elements have to do with insight. The others will not give rise 
to insight. If you want insight, you will have to work further. 


To come back to our question, how do we develop Insight? The 
answer 1s: 0e deuelop 1nsieht bụ me- ditatine on the [iue aoereeates 0ƒ 
@rasping. The men- tai and material qualities In beings are 
aggregates of grasping. They may be grasped with delight by 
craving, in which case it 1s called “ørasping of the sense objects,“ 
or they may be grasped wrongly by wrong views, in which case 
It 1s called “grasping through wrong views.“ You have to 
meditate on them and see them as they really are. If you donft, 
you will grasp them with craving and wrong views. nce you see 
them as they are, you no longer grasp them. In this way, you 
develop insight. We will discuss the five agøregates of grasping 
1n đetail. 


Aggregates 


The five aggregates of grasping are matter or form, feelings, 
perception, volitional activities and consciousness. What are 
they? They are the things you experience all the time. You do not 
have to go anywhere else to find them. They are in you. When 
you see, they are there in the seeing. When you hear, they are 
there in the hearing. When you smell, taste, touch or think, they 
are there in the smelling, tasting, touching or thinking. 


When you bend, stretch or move your limbs, the aggregates 
are there in the bending, stretching or moving. Only you do 
not know them to be aggre- gates. lt is because you have not 
meditated on them and so do not know them as they really 
are. Not knowing them as they are, you grasp them with craving 
and wrong view. 


What happens when you bend? It begins with the intention to 
bend. Then come the material proper- ties of bending one by 
one. Now, in the intention to bend, there are the four mental 
agsgregates. The mind that intends to bend 1s the consciousness. 
When you think of bending and then bend, you may feel 
happy, or unhappy, or neither happy nor unhappy, doïng so. If 
you bend with happiness, there is pleasant feeling. If you bend 
with unhappiness or anger, there is unpleasant feeling. lf you 
bend with neither happiness nor unhappiness, there is neutral 
feeling. So, when you think of bending, there is the “feelingf 
aggregate. Then, there is perception, the aggregate that 
recognizes the bending. Then, there ¡s the mental state that urges 
you to bend. It seems as though ¡it were saying “BendI Bendl “ It 
1s the agøregate of volitional activities. Thus, in the inten- tion to 
bend, you have feelings, perception, voli- tional activities and 
consciousness — all four mental agsgregates. The movement of 
bending is matter or form. lt is the material aggregate. 5o the 
intention to bend and the bending together make up the five 
aggregates. 


Thus, in one bending of the arm, there are the five agøregates. 
You move once and the five aøgregates come up. You move again 
and there are more of the five aggregates. Every move calls up 
the five ag- gregates. lf you have not meditated on them rightly 
and have not known them rightly, what happens we need not tell 
you. You know for yourselves. 


Well, you think “I intend to bend“ and “I bend”, dont you? 
Everybody does. Ask the children, they will give the same 
answer. Ask adults who canít read and write, the same answer. 
Ask someone who can read, the same answer still if he will say 
what he has in his mind. But, because he is well- read, he may 
Invent answers to suit the scriptures and say “mind and matter.“ 
It is not what he knows for himself, only inventions to suit the 


4 


scriptures. In his heart of hearts, he is thinking: “Tt is I who 
intend to bend. lt ¡is I who bend. It is I who intend to move. Ït is 
I who move.“ He also thinks: “This I have been before, am now, 
and will be in future. I exist forever.“ This thinking ¡s called the 
notion of permanence. Nobody thinks, “This ¡intention to 
bend exists only now.“ Ordinary people always think, “This 
mỉnd existed before. The same I that have existed before am now 
thinking of bending.“ They also think, “This thinking Ï exist now 
and will go on existing. “ 


When you bend or move the limbs, you think, “lt is the same 
limbs that have existed that are moving now. It is the same I that 
have existed that am moving now.“ After moving you again 
think, “These limbs, this l always exist.“ Ït never occurs to you 
that they pass away. This, too, is the notion of permanence. Ït is 
clinging to what 1s impermanent as permanent, clinging to what 
1s no personality, no eøo, as personality, as eøo. 

Then, as you have bent or stretched to your desire, you think it 
1s very nice. For example, as you feel stiffness in the arm, you 
move or rearrange it and the stifness is gone. You feel 
comfortable. You think it is very nice. You think it is happiness. 
Dancers and amateur dancers bend and stretch as they dance and 
think it is very nice to do so. They delight in it and are pleased 
with themselves. When you converse among yourselves you 
often shake your hands and heads and are pleased. You think it 
1s happiness. When something you are doing meets with success, 
again you think it is good, it is hap- piness. This is how you 
delight through craving and cling to things. What is impermanent 
you take to be permanent and delight in. What is not happiness, 
not personality, but just aggregates of mind and matter, you take 
to be happiness, or personality, and delight im. You delight in them 
and clïng to them. You mistake them for self or eøo and cling to 
them, too. 


So, when you bend, stretch or move your limbs, the thinking 
“Il will bendf is aggregate of grasping. Ihe bending ¡is the 
agsregate of grasping. The thinking “[ will stretchf is the 
aggregate of grasping. The stretching 1s the aggregate of 
grasping. The thinking “I will move“ is the aggregate Of grasping. 
The moving is the aggregate of grasping. When we speak of 
aggregates of grasping to be meditated on, we mean just these 
things. 

The same thing happens in seeing, hearing, etc. When you 
see, the seat of seeing, the eye, is manifested. So is the object 
seen. Both are material things. They cannot cognize. But if one 
fails to meditate while seeing, one grasps them. One thinks the 
whole material world with the object seen ¡is permanent, 
beautiful, good, happy, and self, and grasps it. So the form eye 
and the form visible object are aggregates of grasping. And when 
you see, the “seeing” is manifest, too. lt ¡is the four mental ag- 
grepates. The mere awareness of seeing is the agøregate Of 
consciousness. Pleasure or displeasure at seeing is the aggregate 
of feeling. What perceives the object seen ¡is the agøregate of 
perception. What brings the attention to see is the aggregate Of 
volitional activities. They constitute the four mental agøregates. 


If one fails to meditate while seeing, one ¡s inclined to think 
that seeing “has existed before, and exists now.“ r, as one sees 
good things, one may think “seeing ¡is good.“ So thinking, one 
øoes after good and strange things to enjoy seeing. One goes to 
watch shows and films at the expense of money, sleep and health 
because one thinks it is good to do so. If one does not think it is 
good, one will not go to waste money or impair one“s health. To 
think that what sees or enjoys is “I” , “I am enjoying”, is to ørasp 
withcraving and the wrong view. Because they ørasp, the mind and 
matter that manifest themselves in seeing are said to be 
aøgregates of grasping. 


You grasp in the same way ¡in hearing, smelling, tasting, 
touching or thinking. You grasp all the more to the mind that 
thinks, imagines and reflects as being the L the ego. So, the five 
aggregates of grasping are none other than the mental-material 
things that manifest themselves at the six doors whenever one 
sees, hears, feels or perceives. You must try to see these 
aggregates as they are. lo meditate on them and see them as 
they are - that is insight knowledge. 


Knowledge and freedom 


“Insight meditation is meditating on the five aggregates Of 
grasping.“ This ¡is in accordance with the teachings of the 
Buddha. The teachings of the Buddha are called suffas, which 
means “thread.“ When a carpenter ¡is about to plane down or 
saw Off a piece of timber, he draws a straight line using a thread. 
In the same way, when we want to live the holy life, we use 
the “thread” or sffa to draw straight lines in our actions. The 
Buddha has given us lines or instructions on how to train in 
morality, develop concentration and make become wisdom. You 
cannot go out of the line and speak or act as you please. 
Regarding the meditation of the five aggregates, here are a few 
excerpts from the suttas: 


“Mntcrial shape, tmơnks, 1s Impernanent. WVhat ¡is impernanent, 
that 1s suƒƒfering. What 1s suƒƒerine, that is not selƒ. What 1s not selƒ, 
that 1s not trỉne, that am Ï not, this 1s of tụ selƒ. As 1† reallU cormes to 
be, one should discern it thus bụ rieht uisdơm.“ (6N 22.15) 


You must meditate so that you will realize this impermanert, 
suffering, and not-self material form ¡is really impermanent, 
dreadfully suffering, and without a self or ego. You should 
meditate likewise on feelings, perception, volitional activities, 
and conscIousness. What 1s the use of looking upon 


7 


these agøregates as impermanent, suffering and not- self? The 
Buddha tells us: 


“6o seeine nqll these things, the tnstructed disciple oƒ the Ariyans 
disreeards taterial shape, disreeards ƒeeline and so on.“ (SN 22.59) 


He who realizes the impermanent, suffering, and not-self 
nature of the five agøregates is wearied of material form as he is 
of feelings, perception, voli- tional activities and consciousness. 


“Bụ disreeardine he ¡s passionless.“ That 1s to say, he reaches the 
Ariyan Path. 


“Throueh passionlessness, he 1s ƒreedl. 


Once he has reached the Ariyan Path of passionlessness, he 
arrives at the Four Fruitions of freedom from defilements, too. 


1 freedom the knouuledee cơmes to be IÏ am ƒreedl.“ 


When you are freed, you know for yourself that you are so. Ïn 
other words, when you have become an Arahant in whom the 
defilements are extinguished, you know that defilements are 
extinguished. 


All these excerpts are from Y4 amicca Suffa, and there are 
numerous suttas of this kind. The whole Khandha 0agoa 
Samywuffta is a collection of such suttas. Iwo of these suttas are 
especially noteworthy: Sïlauanta Sufta and Sutauanta Sutta. In 
both suttas, the Venerable Maha Kotthika puts some questions to 
the Venerable Sãriputta, who gives very brief but vivid answers. 
Maha Kotthika asks: 

“What thmes,  ƒrien Saripuia  shoull be attehnded 
to correctlu Dụ a tonk öoƒ tmmoral habit 7” 


Note the attribute “øƒ moral hab¡f” 1n this question. lf you want 
to practice Insight meditation with a view to attaining the Path, 
Fruition and Nibbãna, the least qualification you need is to be of 
pure moral habit. If you domít even have pure moral habit, you 


8 


cant hope for the higher conditions of concentration and 
wisdom. The Venerable Sariputta answers: 


“The f[iue aooreeates 0ƒ grasping, ƒriend Kotthika, are the thines 
œhich shơuld be correclu attended to bụ a tmonk oƒ pure tmoral habit, as 
being impermanent, suƒƒering, as a disease, as a bơi as q dart, as 
unIuholesome, as illness, as alien, as 0oid 0ƒ selƒ, as decaU.” 


What is the good of meditating like that? In answer, the 
Venerable Sariputta øgoes on: 


“ndeed, ƒriend, there is a possibilitu that a tmonk oƒ pure toral habit 
so correctU altendling to these Ƒiue qagereeales 0ƒ @rasping as 
mpermanent and soon rau realize the ƒruits 0ƒ Streatn-Uinnng. “ 


So, if you want to be a Stream-winner and never to be reborn 
in the four lower states, you have to meditate on the five 
agøregates of ørasping to realize their impermanence, suffering, 
and not-self nature. 


But that ¡is not all. You can become an Arahant, too. The 
'Venerable Maha Kotthika goes on to ask, 


“What thíngs, ƒriend Sariputta, should be attended to correctlụ Dụ a 
tmonk t0ho has become a Strean-uinner 7” 


The Venerable 5ãriputta answers that it is the same five 
aggregates of grasping that should be correctly attended to by a 
Stream-winner, as impermanent, suffering, and not-sel(. The 
result? He moves on to Once-returning. What does a Once- 
returner meditate on? Again the same five aøgregates of ørasping. 
He then becomes a Non-returner. What does a Non- returner 
meditate on? The five agsregates again. Now he becomes an 
Arahant. What does an Arabant meditate on? The five aggregates 
again. From this it is clear that the five agøregates are the things 
one has to meditate on even when one has become an Arabant. 


What good 1s it to the Arahant by meditating so? Wil he 
become a Silent Buddha? Or a Supreme Buddha? No, neither. 


9 


He will end his round of rebirths as an Arabant and gain 
Nibbãna. The Ara- hant has no defilements left unremoved or 
uncalmed. All the defilements have been removed and calmed. 
5o, he has nothing to develop in order to remove the 
defilements left unremoved or to calm those left uncalmed. 
Neither has he any moral habit, concen- tration or wisdom yet to 
perfect. All the moral habits, concentration and wisdom that 
ought to be perfected have been perfected in him. So he has no 
need to work for the perfection of what ought to be perfected, 
nor has he any need to increase those already perfected. The 
Insight practice brings no such benefits to the Arahant. 


Ớne of the benefits the Arahant receives by meditating on the 
aggregates is living with hap- pines 1n this world. 
Notwithstanding his being an Arahant, if he remains without 
meditation, disquiet and discomfort keep coming up at the six 
sense- doors, now here, now there. Here, disquiet does not 
mean mental distress. As the sense objects keep coming up 
despite himself, he finds no peacefulness of mind. That ¡is all. 
Not to speak of an Arahant, even our meditators of today 
who are immersed in the practice feel ill at ease when 
meeting with the sense objects. As they return home from the 
meditation centre, they see this thing, hear that thing, get 
engaged in such and such business talks, and there is no peace at 
all. So some come back to the centre. To others, however, the 
disquiet does not last very long. Just four, five or ten days. Very 
soon the homely spirit gets the better of them, and they are 
happy with their home life and set to household cares again. The 
Arahant never returns to such old habits. If he meets with 
Various sense objects without meditation, only disquiet results. 
Only when he is absorbed in insight meditation does he find 
peacefulness of mind. Thus meditating on the five aggregates Of 
grasping brings to the Arahant living with happiness in this 


10 


world. 


Agam as he lives in earnest meditation, mind- fulness and 
comprehension of the impermanence, suffering and not-self 
keep rising in him. This is another benefit. The Arahant in whom 
mindfulness and comprehension keep rising through meditation 
1s said to be called safafa-oihari (œ„e who dwells with meditation 
constantly). Such a one can enjoy the attainment to fruition at any 
time and for as long as he desires. For these two benefits — a happy 
living ïn this very life and mindfulness and comprehension - the 
Arahant lives in meditation. 


The above are the answers given by the Venerable Sãriputta in 
Silauanta Sutta. The answers are found in Su†auan†a Sutfa, too. The 
only difference is in the terms s72ø0amfa, “of moral habit“ or 
“virtuous,” and swtzøanta, “instructed” or “well-informed.“ All 
the other words are the same. Based on these two suttas and other 
suttas on the aggregates, the dictum has been formulated: 


“msieht knouledee comes ƒrom rmeditatine ơn the [iue aooreeafes 
0ƒ graSpïng. 

Now to come back to the grasping that rises through the six 
sense-doors. 


When people see, they think of themselves or others as 
being permanent, as having existed before, as existing now, as 
goïng to exist in future, as existing always. They think of them as 
being happy, good or beautiful. They think of them as being living 
entities. They think likewise when they hear, smell, taste or 
touch. This “touch” is widespread all over the body - wherever 
there is flesh and blood. And wherever touch arises, there can 
arise grasping. The bending, stretching or moving of the limbs 
mentioned earlier are all instances of touch. So are the tense 
movements of rising and falling in the abdomen. We will come to 
this in detail later. 


11 


When one thinks or imagines, one thinks, “The I that have 
existed before am now thinking. After thinking, I go on 
existing,“ and thus one thinks of oneself as being permanent, as 
an ego. One also thinks the thinking or imagining as being 
enjoyable, as being very nice. One thinks it is happiness. lf 
someone ¡s told that the thinking will disappear, he cannot accept 
1t. He is not pleased. This is because he 1s clinging to it. 


In this way, one clings to whatever comes through the six 
sense-doors as being permanent, as being happy, as ego, as self. 
One delights with craving and clings to it. One mistakes with 
wrong view and clings to it. You have to meditate on these five 
agsregates that can be clung to or grasped. 


The right method 


When you meditate, you have to meditate with method. Only 
the right method can bring about insight. If you look upon things 
as being permanent, how can there be insight? If you look upon 
them as being good, beautiful, as soul, as ego, how can there be 
Iinsight? 

Mind and matter are impermanent things. These impermanent 
things you have to meditate on to see them as they really are, as 
being impermanent. They rise and pass away and keep on 
OPPressing you, so they are dreadful, they are sufferings. You 
have to meditate to see them as they are, as sufferings. They are 
processes lacking in a personality, a soul, a self. You have to 
meditate to see that there is no personality, no soul, no self. 
You must try to see them as they really are. 

So, every time you see, hear, touch or perceive, you must try to 
see the mental and material processes that rise through the six 
sense-doors as they really are. This you must note “$eefg, 
seeire.“ In the same way, when you hear, note “hearine.“ When 


12 


you smell, note “snelline.“ When you taste, note '†4sfine.“ When 
you touch, note “fowuching.“ Tiredness, hotness, aches, and such 
unbearable and unpleasant sensations arise from contact, too. 
Observe them: “fredness, hot, pain“ and so on. Thoughts, Ideas 
may also turn up. Note them: “thinking, imaginine, desire, pleasure, 
delieht “ as they arise. But for the beginner, it is hard to observe all 
that come up throuph the six sense-doors. He must begin with 
Just a few. 


You meditate like this. When you breath in and out, the way 
the abdomen moves, rising and falling is especially conspicuous. 
You begin observing this movement. The movement of rising 
you observe as “7isie.“ The movement of falling you observe as 
ƒaline.“ Thịs observation of rising and falling is void of the 
lngo of the scriptures. Jeople who are not used to 
meditational practHce speak of it in contempt: “Ihis rising and 
falling business has nothing to do with the scriptures. Ït is 
nothing.“ Well, they may think it is nothing because it is not 
done up in scriptural language. 


In essence, however, it is something real. The rising is real, 
the falling is real, the moving air- element is real. We have used 
the colloquial words 7¡sne and ƒalline for convenience⁄s sake. Ïn 
scriptural terminology, the rising-falling is the air-element. [f you 
observe the abdomen attentively as ¡it rises and falls, the 
distendedness is there, the motion ¡s there, the conveying 1s there. 
Here the “distendedness“ is the characteristic of the air-element, 
the motion is its property, and the conveying is its manifestation. 
To know the air-element as it really is means to know its 
characteristic, property and manifestation. We meditate to know 
them. Insight begins with the defining of mind and matter. To 
achieve this, the meditator begins with the matter. How? 


“(The tmmeditator) should...comprehend bụ uaw oƒ characteristic, 
ƒunction and so on.” (Vism ii, 227) 


13 


When you begin meditating on matter or mind, you should 
do so by way of either the characteristic or the property 
(function). “And so on“ refers to the manifestation (mode of 
appearance). In this connec- tion, the Compendium oƒ Philosophụ 1s 
quite to the poiïnt. 


“PuritU 0ƒ 0ieu 1s thecomprehendine oƒ mrind and matter tuïth respect 
to ther characterisHc, ƒuncHon (propertJ), tmode oƑ appearance 
(maniƒestation) and proxitnate cause. 


The meaning is this: Insight begins with the amalwfical 
knouledee 0ƒ trỉnd and mmatfer. In the seven stages of purity, first 
you perfect the øur/f oƒ rnorals and the puritu oƒ trrind, and then you 
begin the øwrif oƒ ơieus. To achieve the analytical knowledge of 
mỉind and matter and the purity of views, you have to meditate on 
mind and matter and know them by way of their characteristic, 
property (function), manifestation and proximate cause. Once you 
know them thus, you gain the analytical knowledge of mind and 
matter. Once this knowledge matures, you develop the purity of 
VieWS. 


Here, “to know them by way of their char- acteristic“ means to 
know the intrinsic nature of mind and matter. lo know “by way 
of property“ is to know their function. Manifestation is their 
mode of appearance. Ït is not yet necessary to know the 
proximate cause at the initial stage of meditational practice. So 
we will just go on to explain the characteristic, function and 
manifestation. 


In both the Pafh of Purity and the Compendium oƒ. Philosoph 
Just quoted, it is not indicated that mind and matter should be 
meditated on by name, by number, as substance of material 
pArticles or as Incessantly coming up processes. Ït is only shown 
that they should be meditted on by way of their 
characteristic, function and manifestaton. One should take 
careful note of this. If not, one can be led to concepts of names, 

14 


numbers, particles or processes. The commentaries say that you 
should meditate on mind and matter by way of their char- 
acteristic, function and manifestation; and so, when you meditate 
on the air-element, you do so by way of its characteristic, 
function and manifestation. What is the characteristic of the air- 
element? It is the characteristic of support. This is Its intrinsic 
nature. The air-element is just this. What is the fun- ction of the 
air-element? It is moving. What ¡is its manifestation? Ït is 
conveying. Manifestation is what appears to the meditatorS 
Iintellect. As one meditates on the air-element, it appears to the 
me- đitators intellect as something conveying, pushing, and 
pulling. This is the manifestation of the air- element. ÀAs you 
meditate on the rising and falling of the abdomen, all the 
distendedness, moving, conveying, become clear to you. These 
are the characteristic, function and manifestaton of the air- 
elemert. This air-element is important. In sec- tions on postures 
and clear comprehension, in the Contemplation of the Body, in 
Satipatthana-sutta, the commentator has laid emphasis on the air- 
elemert. Here is the Buddha“s teaching: 

“Gacchanto 0a Gacchãm ti pajanafi. “ 

(When he ualks, he kuơus “I am ualking.”) 

The Buddha is instructing us to be mindful of the form walking 
by noting “alke, alkme“ every time we walk. How 
knowledge is developed from meditating thus is explained by the 
commentator: 

“The thoueht Ï am tualkime arises. This produces air-elemnent. The 
air-eleent produces theintmatHơn. The brineine ƒoruard oƒ the thole 
bodu as the air- clement spreads 1s said to De tualking. 

The meaning ¡s this: The meditator who is used to meditating 
“ualking, ualkine,“ every time he walks, realizes like this. First, 
the idea “I will walk” arises. This intention gives rise to tense 


15 


movemert all over the body which, ¡in turn, causes the material 
body to move forward move by move. This we say “I walk,“ or 
“he walks.“ In reality, there is no I or he that walks. Only the 
intention to walk and the form walking. This the meditator 
realizes. Here, in this explanation of the Commentary, the 
emphasis is on the realization of the moving of the air-element. 
So, if you understand the air-element by way of its characteristic, 
function and manifestation, you can decide for yourself whether 
your meditation is right or not. 


The air-element has the characteristic of sup- port. Ïn a 
football, it 1s air that fills and supports so that the ball 
expands and remains firm. In colloquial speech, we say the ball 
1s full and firm. In philosophical terms, the air-element is in 
support. When you stretch your arm, you feel some stiffness 
there. It is the air-element in support. In the same way, when 
you press an air-pillow or mattress with your body or head, 
your body or head will not come down but stay high above. It 
1s because the air-element in the pillow or mattress is supporting 
you. Bricks pile up as the ones below support those above. If the 
bricks below are not supporting, the ones above will tumble 
down. In the same way, the human body is full of the air- 
element which gives support to it so that it can stand stiff and 
firm. We say “firm/ relatively. lf there is something firmer, we 
will call it “lax.” If there is something more lax, it becomes“ firm 
again. 

The function of the air-element is moving. It moves from place 
to place when it is strong. It is the air-element that makes the body 
bend, stretch, sit, rise, go or come. Those unpractised in insight 
medi- tation often say, “If you note “endine, siretchine,“ only 
concepts like arms wilÏ appear to you. If you note ?2ƒf, riehf? only 
concepts like legs will appear to you. If you note “?sine, ƒalline,“ 
only concepts like the abdomen will appear to you.“ This may be 


16 


true to some of the beginners. But it is not true to think that the 
concepts will keep coming up. Both concepts and realities 
appear to the beginner. Some people instruct the beginners to 
meditate on realities only. This is impossible. To forget concepts 1s 
quite impracticable at the beginning. What 1s practicable is to 
observe concepts combined with realities. The Buddha himself 
used the language of concepts and told us to be aware “I am 
walking,“ etc., when we walk, bend or stretch. He did not use 
the language of realities and tell us to be “aware it is supporting, 
moving,“ etc. Although you meditate using the language of 
concepts like “:ualkine, bendine, stretching,“ as your mindfulness 
and concentration ørow stronger, all the concepts disappear and 
only the realities like support and moving appear to you. When 
you reach the stage of the knowledge of dissolution, although 
you meditate “0alkine, alkine,“ neither the legs nor the body 
appear to you. Only the successive movements are there. 
Although you meditate “bendine, bendine,“ there will not be any 
arms or legs. Only the movemernt. Although you meditate “?isine, 
ƒalline,“ there will be no image of the abdomen or the body, only 
the movement out and in. These as welÏ as swaying are funcHons 
of the air-element. 


What appears to be conveying to the meditators mind ¡is the 
manifestation of the air-element. When you bend or stretch your 
arm, it appears something is drawing it in or pushing it out. Ít is 
plainer when walking. To the meditator whose concentration has 
grown sharper by noting “ưnlkine, rieht step, leƒt step, line, 
mouine ƒoruard, puttine down,“ this moving forward as 1f being 
driven by something from behind becomes quite plain. The legs 
seem to be pushing forward of their own accord. How they 
move forward without the meditator making any effort is very 
plainn to him. It is so good walking noting like this that some 
spend a lot of time ín it. 


17 


So, when you meditate on the air-element, you should know it 
by way of its characteristc of supporting, its function of 
moving, and its mani- festation of conveying. Only then is your 
knowledge right and as it should be. 


You may ask, “Are we to meditate only after learning the 
characteristics, functions and mani- festations?“ No. You need 
not learn them. If you meditate on the rising mind-and-matter, 
you know the characteristics, the functions, and the manifestations, 
as well. There is no other way than knowing by way of 
characteristics, functions, and manifestations when you meditate 
on the rising mind-and-matter. When you look up to the sky on a 
rainy day, you see a flash of lightning. This bright light ¡is the 
characteristic of the lightning. As lightning flashes, darkness 1s 
dispelled. This dispelling of darkness is the function of lightning, 
1ts WOrk. You also see what it is like —- whether it is long, short, a 
curve, a circle, straipht, or vast. You see its characteristic, its 
function, its manifestation, all at once. Only you may not be able 
to say the brightness is its characteristic, dispelling of darkness 1s 
1ts function, or its shape or outline is its manifestation. But you 
see them all the same. 


In the same way, when you meditate on the rising mind and 
matter, you know its characteristic, its function, its manifestation, 
everything. You need not learn them. Some learned persons think 
that you have to learn them before you meditate. Not so. What you 
learn are only name concepts. Not realities. The meditator who is 
contemplating the rising mind and matter knows them as if he 
were touching them with his own hand. He need not learn about 
them. If there is the elephant before your very eyes, you need not 
look at the picture of an elephant. The meditator who ¡is 
meditating on the rising and falling of the abdomen knows the 
firmness or laxity thereof -— Its characteristic. 


He knows the moving ín or out - its functon. He also knows 


18 


1ts bringing in and pushing out - its manifestation. lf he knows 
these things as they really are, does he need to learn about 
them? Not if he wants the realization for himself. But if he wants 
to preach to others, he will need to learn about them. 


When you meditate '?iehf sfep, leƒt sfep“ you know the 
tenseness In every step -— Its characteristic. You know the moving 
about - its funcHion. And you know its conveying — Ifs 
manifestation. This is proper knowledge, the right knowledge. 


Now, to know for yourselves how one can discern the 
characteristic and so on by just medi- tating on what rises, try 
doïng some meditation. You certainly have some hotness, 
pain, tiredness, or ache, somewhere in your body now. These 
are unpleasant feelings hard to bear. Concentrate on this 
unpleasantness with your intellect and note “hot, hot“or ?ain, 
païn.“ You will find that you are going through an unpleasant 
experience and suffering. This is the characteristic of suffering 
goïng through an unpleasant experience. 


When this unpleasant feeling comes about, you become low- 
spirited. If the unpleasantness is little, there 1s a little low- 
spiritedness. If it is great, then low-spiritedness is great, too. 
Even those who are of a strong will have their spirits go low If 
the un- pleasant feelings are intense. Ônce you are very tired, 
you carít even move. This making the spirit go low 1s the function 
of unpleasant feeling. We have said “spirif“ - the mind. When the 
mind is low, 1ts concomitants get low, too. 

The manifestaion of unpleasant feelng is 
physical oppression. It manifests itself as a physical affliction, 
something unbearable, to the meditators ¡ntellect As he 
meditates “hot, hot, païn, païn, “ 1t comes up to him as something 
Oppressing ¡in the body, something very hard to bear. lt shows 
up so much that you have to groan. 


19 


If you meditate on the unpleasant feeling in your body as it 
rises, you know the undergoing of undesirable tangible obJect — 
1ts characteristic, the withering of associated states — its function, 
and the physical afflicion - its manifestation. This 1s the way 
the meditators gain knowledge. 


The mind 


You can meditate on mind, too. Mind cognizes and thinks. So 
what thinks and imagines ¡is mind. Meditate on this mind as 
“thinking, tmagiring, pondering,“ whenever it arises. You will find 
that 1t has the intrinsic nature of going to the object, cognizing 
the object. This is the characteristic of mind, as it 1s said, 
“Mind has the characteristic of cognizing.” Every kind of 
mind cognizes. The consciousness of seeing cognizes the object, 
as do the consciousness of hearing, smelling, tasting, touching, 
and thinking. 

When you work in collective, you have a leader. Consciousness 
1s the leader that cognizes the object that appears at any sense- 
door. When the visible object comes up to the eye, consciousness 
cognizes it first of all. It is then followed by feeling, perception, 
desire, delight, dislike, admiration and so on. In the same way, 
when the audible obJect comes up to the ear, it is consciousness 
that cognizes it first. lt is more obvious when you think or 
imagine. lí an idea comes up while you are meditating “7isinơ, 
ƒalline,“ etc., you have to note the idea. If you can note it the 
momentit appears, it disappears immediately. lf you canft, several 
Of its followers like delight, desire, will come in succession. Then 
the meditator realizes how consciousness is the leader — its 
function. 


“Mind precedes thines, “ (Dhammapada, 1) 


If you note consciousness whenever it rises, yOu see VerV 


20 


clearly how it is acting as leader, now going to this object, now 
goiïng to that object. 


Agam, the following 1s said ¡in the Commentary: 
“Consciousness has the manifestaton of continuity.“ As you 
meditate “?ising, ƒalline,” etc., the mind sometimes wanders away. 
You note it and it disappears. Then another consciousness comes 
up. You note it and it disappears. Again, another consciIousness 
appears. Again, you note ¡it and again It disappears. Again, 
another comes up. You have to note lots of such comings up 
and goings away of consciousness. The meditator comes to 
realize: “Consciousness is a succession of events that come up 
and go away one after another. When one disappears, another 
appears.“ Thus, you realize the continuous manifestation of 
consciousness. The meditator who realizes this also realizes 
death and birth. “Death is nothing strange after all. It is just like 
the passing away of the each moment of consciousness I have 
been noting. To be born again is like the coming up of the 
consciousness Ï am now noting that has risen in continuation of 
the one preceding it. “ 


To show that one can understand the charac- teristic, function 
and manifestation of things even though one has not learnt about 
them, we have taken the aireelement out of the material 
properties, and the unpleasant feeling and consciousness out Of 
the mental qualities. You just have to meditate on them as they 
arise. The same applies to all the other mental and material 
qualities. If you meditate on them as they arise, you will 
unđerstand their characteristics, functions and manifestations. The 
beginner in medi- tation can meditate on and understand the 
mental- material agøregates of grasping only by way of these 
characteristics, functions and manifestations. At the initial stage 
of the artalutical knouledee oƒ trnd and mmatter and the knouledee 
0ƒ. discerting conditonalify which are elemental in ¡nsight 


21 


meditation, understanding that much is enough. When you come 
to real insight knowledges like the krơuledee 0ƒ inuestieatiơn, you 
know the nature of impermanence, suffering, and not-self, as 
well. 


Whaat for and what time? 


The question now arises: What do we meditate on the 
Ørasping aggregates for? And, with regard to time, at what time 
do we meditate, when they are gone, or before they come up, or 
when they arise? 


What do we meditate for? Do we meditae on the 
agsregates of grasping for worldly wealth? Eor relief from 
1llness? For clairvoyance? For levitation and such supernatural 
powers? Insight meditation aims at none of these. There have 
been cases of people who were cured of serious ilÏness as a result 
of meditational practice. In the days of the Buddha, persons 
who got perfected through Insight meditation had supernatural 
powers. People today may have such powers ¡if they get 
perfected. But fulfillment of these powers is of the basic aim of 
Iinsight meditation. 


Shall we meditate on phenomena past and gone? Shall we 
meditate on phenomena not yet come? Shall we meditate on the 
present phenomena? ©r, shall we meditate on phenomena which 
are neither past, future nor present, but which we can imagine as 
we have read about them in books? The answer to these 
questions is: we meditate not to grasp and we meditate on what 
1S arIsing. 

Yes, people not practised in meditation grasp at the rising 
mind and matter every time they see, hear, touch, or become aware 
of. They grasp at them with craving, being pleased with them. 
They grasp at them with wrong views, taking them as 


22 


permanent, happy, the l, or the ego. We meditate in order not to 
let these graspings arise, to be free from them. This is the basic 
aim of insight meditation. 


And we meditate on what 1s arising. We do not meditate 
on things past, future, or indefinite in time. Here we are 
speaking of practical insight meditation. In inferential meditation, 
we do meditate on things past, future, and indefinite in time. Let 
me explain. Insipht meditation is of two kinds, practical and 
inferential. The knowledge you gain by medi- tating on what 
actually arises by way of ¡intrimsic characteristics and 
individual characteristics such as impermanence is practical 
Insipht. From this pracical knowledge, you ¡infer the 
impermanence, suffering and not-self of things past and future, 
things you have not experienced. This 1s inferential insight. 


“The fixing oƒ both (seen and unseeH) as alike bụ ƒollouing the 
object... “ (Patisambhidamasea.) 


The Wsuddhimagea explains this statement as follows: 


“...bụ ƒollouine, oïng aƒter the object seen, 0isuallụ delermining 
both (the seen and unseeH) as one 11 Inirinsic tiature: 4s this (Seen) 
ơne, so that eoes as cotmplex broke up 1n the past and UlÌl DreaKk up 1n 
the ƒuture also.““ (Vistm 63) 


“The object seen“ — this is practical insight. And “going after the 
object seen... determining both... in the past... in the future” — this 
1s inferential insight. But here note: the inferential insight is 
possible only after the practical. No inference can be made with- 
out first knowing the present. The same explanation is given in 
the Corưmnentarw on Kathauatthu: 


“Seeing the 1mpertnanence oƒ euen one contemplated ƒormation, bụ 
methol one draus the conclusion as reeards the others as 


“mpertnanenf are all ƒormations“. 
Why dorft you meditate on things past or future? Because they 


23 


will not make you understand the real nature and cleanse you of 
defilements. You do not remember your past existences. Even in 
this existence, you do not remember most of your chilđhood. So, 
meditating on things past, how can you know things as they 
really are with their characteristics and functons? Things of the 
more recent past may be recalled. But, as you recall them, you 
think, “I saw, I heard, I thought. It was I who saw at that 
time and ït is I[ who am seeing now.“ There ¡is the “I“ notion for 
you. There can even be notions of permanence and happiness. 
So recalling things past to meditate on does not serve our purpose. 
You have already grasped them, and this grasping cannot be 
removed. Although you look on them as just mind and matter 
with all your learning and thinking, the “Í notion persists, 
because you have already grasped it. You say “mermanenf” on 
the one hand, you get the notion “permanent“ on the other. You 
note “sƒƒerine,“ but the notion “happiness“ keeps turning up. 
You meditate on “?of-selƒ“ but the self notion remains strong and 
firm. You argue with yourself. In the end, your meditation has 
to give way to your preconceived ideas. 


The future has not yet come, and you cant be sure what 
exactly it will be like when it comes. You may have meditated on 
them in advance but may fail to do so when they turn up. Then 
will craving, wrong view, and defilements arise all anew. So, to 
meditate on the future with the help of learning and thinking is no 
way to know things as they really are. Nor is it the way to calm 
defilements. 


Things of indefinite time have never existed, will not exist, and 
are not existing, in oneselfor in others. They are just imagined by 
learnng and thinking. They are high-sounding and look 
intellectual, but on reflection are found to be just concepts of 
names, signs and shapes. S5uppose someone ¡is meditating, 
“Matter is impermanent. Matter rises moment to moment and 


24 


passes away moment to moment.“ Ask him: What matter 1s 1t? Is it 
matter of the past or the present or the future? Matter in oneself or 
in others? lf in oneself, is it matter in the head? the body? the 
limbs? the eye? the ear? You will find that it is none of these but a 
mere concept, and imagination such as name concept. So we do 
not meditate on things of indefinite time. 


Origination 

But the present phenomenon is what comes up at the six doOrs 
ripht now. It has not yet been defiled. It is like an unsoiled piece 
of cloth or paper. lf you are quick enough to meditate on it just 
as it comes up, it will not be defiled. You fail to note it and it 
gets defiled. Once defiled, it cannot be undefiled. If you fail to 
note the mind-and-matter as it rises, grasping intervenes. There 
IS prasping with craving - grasping of sense-desires. There is 
Ørasping with wrong view — grasping of wrong views, of mere rite 
and ritual, of a theory of the self. What if grasping takes place? 

“CondiHoned Dbụ grasping is becoming; condiHoned Dụ Decoming 1s 
birth; condiHoned bụ birth, old ase, dụng and grieƒ, suƒƒfering, sorr0u 
despair, lamentaHon come †nto being. Thus comes to De the 0rigination 
0ƒ this entire tmass 0ƒ 1Ìl.“ (MỊN 38) 


Grasping is no small matter. lt is the root-cause of good and 
bad deeds. One who has grasped works to accomplish what he 
believes are good things. Everyone of us is doing what he thinks 
1s good. What makes him think it is good? Ït is grasping. 
Others may think it is bad, but to the doer it is good. If he thinks it 
1s not øgood, of course he will not do it. There ¡is a noteworthy 
passage in King Asoka“s inscriptions: “One thinks well of one“s 
work. One never thinks evil of ones work.“ A thief steals 
because it is good to him to steal. A robber robs people 
because he thinks it is good to rob. A killer kills because he 


25 


thinks it is good to kill. Ajatasattu killed his own father, King 
Bimbisara. He thought it was good. Devadatta conspired 
against the life of the Buddha. Why, to him it was good. One 
who takes poison to kill himself does so because he thinks it is 
good. Moths rush to a flame thinking it is a very nice thing. All 
living things do what they do because they think ït is good to do 
so. To think 1t is good is grasping. Once you have really grasped 
you do things. What is the outcome? Well, it is the good deeds and 
the bad deeds. 


Itis a good deed to refrain from causing suffering to others. Ít is 
a good deed to render help to others. lt is a good deed to give. lt 
1s a good deed to pay respect to those to whom respect is due. 
A good deed can bring about peace, a long life, and good health 
in this very life. It will bring good results in future lives, too. 
Such grasping 1s good, right grasping. Those who thus grasp do 
good deeds like giving and keeping precepts and cause thereby 
to bring about good kamma. What is the result then? 
“Comditioned bụ becoming ¡s bírth” After death they are born 
anew. Where are they born? In the Good Bourn, in the worlds 
of men and gods. As men they are endowed with such good 
things as a long life, beauty, health, as well as good birth, good 
following, and wealth. You can call them “happy people.“ As 
gods, too, they will be attended by multitudes of gods and 
goddesses and be living in magnificent palaces. They have 
grasped by notions of happiness and, in a worldly sense, they 
can be said to be happy. 

But from the point of view of the Buddha“s teaching, these 
happy men and gods are not exempt from suffering. “CondiHoned 
bụ birth are old aee and dựụing.“ Although born a happy man, he 
will have to grow into an old “happy“ man. Look at all those 
“happy“ old people im this world. Once over seventy or 
eiphty, not everything ¡s all right with them. Gray haïr, broken 


26 


teeth, poor eye-sight, poor hearing, backs bent double, wrinkles 
all over, energy all spent up, mere good-for-nothings!l With all 
their wealth and big names, these old men and women, can they 
be happy? Then there is disease of old age. They cannot sleep 
well, they cannot eat well, they have difficulty sitting down or 
getting up. And finally, they must die. Rich man, king, or man of 
power, dies one day. He has nothing to rely on in them. Eriends 
and relatives there are around him, but Just as he 1s lying there on 
his death-bed he closes his eyes and dies. Dying he goes away all 
alone to another existence. He must find it really hard to part with 
all his wealth. If he is not a man of good deed, he will be worried 
about his future existence. 


The great god, likewise, has to die. Gods, too, are not spared. 
A week before they die, five signs appear to them. The flowers 
they wear which never faded now begin to fade. Their dresses 
which never got worn-out now appear worn-out. SWeat comes 
out in their armpits, an unusual thing. Their bodies which 
always looked young now look old. Having never felt bored in 
their divine lives, they now feel bored. (Itivuttaka, p.247.) 


When these five signs appear, they at once realize their 
Imminent death, and are greatly alarmed. In the days of the 
Buddha, the Sakka (King of the gods) himself had these signs 
appear to him. Greatly alarmed that he was goïng to die and lose his 
glory, he came to the Buddha for help. The Buddha preached the 
đhamma to him and he became a Stream-winner. The old Sakka 
đied and was reborn as a new Sakka. It was lucky of him that the 
Buddha was there to save him. Had ït not been for the Buddha, it 
would have been a disaster to the old great god. 

Not only old age and dying, “...er/eƒ, suƒƒer1ng, sorrou, despair 
and lamentation come ïnto being.“ All these are sufferings. “Thus 
comes to be the origination oƒ this entire tmass öƒ ï]I “So, the good life 
resulting from grasping ¡is dreadful suffering after all. Men or 


27 


gods, all have to suffer. 


If the good life resulting from good deeds ¡is suffering, had 
we better not do them? No. If we do not do good deeds, bad 
deeds may come up. These can lead us to hell, to the realm of 
animals, to the realm of ghosts, to the realm of Asuras. The 
sufferings of these lower planes are far worse. Human and divine 
le is suffering compared with the happiness of deathless 
Nibbana, but compared with the sufferings of the lower states, 
human or divine life is happiness indeed. 


Right grasping gives rise to good deeds. Likewise wrong 
ørasping gives rise to bad deeds. Thinking that it is good to do 
so, some kill, steal, rob, do wrong to others. As a result, they are 
reborn in bad bourn - ¡in hell, in the realm of animals, in the 
realm of ghosts, in the realm of Asuras. To be reborn in hell is 
like jumping into a great fire. Even a great god can do nothing 
against hell fire. In the days of the Kakusandha Buddha, there 
was a great Mara-god by the name of Dusi He was 
contemptuous of the Buddha and the members of the holy Order. 
Ớne day he caused the death of the chief disciple. As a result of 
this cruel deed, the great god died immediately and was reborn 
in Avici hell. Once there, he was at the mercy of the guardians 
of purgatory. Those people who are bullying others in this 
world will meet the same fate as that met by the great god Dusi 
one day. Then, after sufering for a long time ín hell, they will be 
reborn animals and ghosts. 


How grasping arises 

So grasping is dreadful. It is very important, too. We meditate 
to let this grasping not be, to put an end to it. We meditate not to 
Ørasp with craving or wrong view — not to ørasp as permanent or 
happy, not to øgrasp as self, ego, the I. Those who fail to meditate 


28 


grasp whenever they see, hear, feel or perceive. Ask yourselves If 
you dorít grasp. The answer will be too obvious. 


Lefs begin with seeing. Suppose you see something beautiful. 
What do you think of it? You are delighted with it, pleased with it, 
arenft you? You worft say, “I[ donft want to see, Il donft want to 
look at it In fact, you are thinking, “What a beautiful thing! 
How lovely!“ Beaming with smiles you are pleased with it. At 
the same time, you are thinking 1t is permanent. Whether the 
objJect seen is a human being or an inanimate thing, you think it 
has existed before, exists now, and will go on existing fOrever. 
Although it is not your own, you mentally take possession of it 
and delight n it. lí it is a piece of clothing, you mentally put it on 
and are pleased. If it is a pair of sandals, you mentally put them 
on. lf it is a human being, you mentally use him or her and are 
pleased, too. 


The same thing happens when you hear, smell, taste or touch. 
You take pleasure on each occasion. With thoughts, the range of 
your delights is far wider. You fancy and take delightin things not 
your own, long for them, and imagine them to be yours. If they 
are your own things, needless to say, you keep thinking of 
them and are pleased with them all the time. We meditate to check 
such taking delights in and graspings. 


We grasp with wrong views, too. You grasp with the 
personality view. When you see, you think what you see 1s a 
person, an ego. Your own consciousness Of seeing, too, you take as 
a person, an ego. Without a thorough ¡nsight knowledge, we 
grasp at things the moment we see them. Think of yourselves 
and you wIll see for yourselves how you have got such a ørasping 
in you. You think of yourself as well as of others as an ego that 
has lived the whole life long. In reality, there is no such thing. 
Nothing lives the whole life long. Only mind and matter rising 
one after another in continuation. This mind-and-matter you take 


29 


as person, ego, and grasp. We meditate to not let these øraspings 
with wrong views be. 


But we have to meditate on things as they come up. Only then 
will we be able to prevent the graspings. Graspings come from 
seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. They 
come from six places - six doors. Can we cling to things we 
cannot see? No. Can we clïng to those we cannot hear? No. The 
Buddha himself has asked these questions. 


“Nou uhat thínk you, Malunkua§ son? As to those shapes 
coornizable bụ eue, uhích ou haue not seeH, 0hích ơu hqaue Ieuer 
seeH beƒore, thích you do not see nou, uhiích you haue no expectation 
0ƒ seeing 1H ƒuiure -- haue you an partialitU, an passion, an 
aƒfcction ƒor such shapes?“— “Not so, tmụ lord.” (6N 35.95) 

What are those shapes you have not seen before? Towns and 
villages and countries you have never been to, men and women 
living there, and other scenes. How can anyone fall in love with 
men and women he or she hasnt ever seen? How can you cling 
to them? So, you do not cling to things you have never seen. No 
defilements arise in respect of them. You do not need to meditate on 
them. But things you see are another matter. Defilements can arise — 
that is to say, 1f you fail to meditate to prevent them. 


The same ïs true of things heard, smelled, tasted, touched, and 
thought. 


Meditate right now 


Tf you fail to meditate on the rising phenomena and so do not 
know their real nature of impermanence, suffering and not-self, 
you may relive them and thus let defilement be. This is a case 
of latent defilements. Because they arise from objects, we call 
them “object-latent.“ What do people cling to and why do they 
cling to? They cling to things or persons they have seen because 


30 


they have seen. lf you fail to meditate on them as they arise, 
somehow or other graspings arise. Defilements are latent in 
whatever we see, hear, taste, etc. 


If you meditate, you find that what you see passes away, what 
you hear passes away. They pass away In no time at all. Once 
you see them as they really are, there is nothing to love, nothing to 
hate, nothing to cling to. If there is nothing to cling to, there can 
be no clinging or øgrasping. 

And you meditate ripht now. The moment you see, you 
meditate. You cant put it off. You may buy things on credit, but 
you cannot meditate on credit. Meditate right now. Only then 
will the clingings not come up. Scripturally speaking, you 
meditate as soon as the eye-door thought-process ends and 
before the subsequent mind-door thought process begins. 
When you see a visible object, the process takes place like this: 
First, you see the object that comes up. This is the seeíợ pr0cess. 
Then you review the object seen. This is the reuiewine process. Then 
you put the forms seen together and see the shape or material. 
This ¡is the form rocess. Last of all, you know the concept of 
name. This is the 0e process. With objects you have never seen 
before, and so you do not know the names of, this naming 
process will not occur. Of the four, when the first or seeing 
process takes place, you see the present form, the reality, as it rises. 
When the second or reviewing process takes place, you review 
the past form, the form seen - reality again. Both attend on 
reality —- the object seen. No concept yet. The difference is 
between the present reality and the past reality. With the third 
Process you come to the concept of shape. With the fourth, you 
come to the concept of names. The processes that follow are all 
various concepts. All these are common to people not practiced 
1n insight meditation. 


There are 14 thought-moments in the process of seeing. If 
31 


neither seeing, hearing, nor thinking consciousness arises, life- 
continuum goes on. It ¡s identical with rebirth consciousness. Ït 
1s the con- sciousness that goes on when you are sleeping fast. 
When a visible object or any such appears, life- continuum 1s 
arrested, and seeing consciousness, etC., arises. As soon as life- 
continuum ceases, a thought-moment arises adverting the 
consciousness to the object that comes into the avenue of the eye. 
When this ceases, seeing consciousness arises. When this again 
ceases, the receiving consciousness arises. [hen comes the 
Investigating consciousness. Then, the consciousness that 
determines whether the object seen is good or not. Then, in 
accordance with the right or wrong attitude you have with regard 
to things, moral or immoral apperceptions arise forcefully for 
seven thought-moments. When these cease, two retentive 
resultants arise. When these cease, there comes subsidence I1nto 
liíe-continuum like falling asleep. From the adverting to 
retention there are 14 thought-moments. All these manifest as 
one seeing consciousness. This is how the seeing process takes 
place. When one is well-practiced In insight meditation, after the 
arising of life-continuum following the seeing process, insight 
consciousness that reviews “seeing” takes place. You must try to 
be able to thus meditate immediately. If you are able to do so, it 
appears in your intellect as though you were meditating on 
things as they are seen, as they just arise. This kind of meditation 
1s termed in the Suttas as “meditation on the present. “ 


“He discerns thíngs present as theU arise here and nou.“ (MN 
131) 

“Linderstanding ïn reuieuine the peruersion 0ƒ preseHt siates 1s 
khơuledee 1n arisine and passine aua0. “ (Patisambhidamaeea) 

These extracts from the Suttas clearly show that we must 
meditate on present states. If you fail to meditate on the present, 
apprehending process arises cutting off the flow of life- 


32 


continuum. This process arises to review what has just been 
seen. The thoughtmoments ¡included are: apprehending 
consciousnes l1,  apperceptons 7, and registering 
consciousness 2 - a total of 10 thought-moments. Every time you 
think or ponder, these three types of consciousness and ten 
thought-moments take place. But to the meditator, they will 
appear as one thought-moment only. This is in conformity with 
the explanations given in connection with the knouledee oƒ 
dissoluion in Patisambhildamasea and Visuddhimassa. lf you can 
meditate (or note) after the apprehending process, you may not 
get to concepts but may stay with the reality - the object seen. But 
this is not very easy for the beginner. 


If you fail to meditate even on the apprehending, you get to 
form process and name process. Then øgraspings come ïn. lf you 
meditate after the emergence of graspings, they will not 
disappear. That is why we instruct you to meditate immediately, 
before the concepts arise. 


The processes for hearing, smelling, tasting, touching are to be 
understood along similar lines. 


With thinking at the mind-door, if you fail to meditate 
Immediately, subsequent processes come up after the thought. 
5o you meditate immediately, so that they may not arise. 
Sometimes, as you are noting “?isine, ƒalline, sittine, touching,“ a 
thought or idea may come up ¡in between. You nofte it the 
momernt it arises. You note it and it ends right there. Sometimes a 
wandering of the mind is about to arise. You note it and it quiets 
down. In the words of some meditators, “it is like a naughty 
child who behaves himself when shouted at “Quiet!”” 


So, if you note the moment you see, hear, touch, or perceive, 
no subsequent consciousness wilÏ arise to bring about øgraspings. 


“..uou Uill simplụ haue the sieht oƒ the thing seen, the sound oƒ 


33 


the thing heard, the sense 0ƒ the things sensed, and the 1dea 0ƒ the thing 
COSH12Gil. 

As this extract from Malunkuaputta Sutta (MN 64) shows, the 
mere sight, the mere sound, the mere sense, the mereideaisthere. 
Recall them and only the real nature you have understood will 
appear. No graspings. The meditator who meditates on 
whatever arises as It arises sees how everything arises and 
pAsses away, and it becomes clear to him how everything 1s 
1mpermanent, suffering, and not self. He knows this for himself — 
not because a teacher has explained 1t to him. This only ¡is the real 
knowledge. 


Incessant work 


To arrive at this knowledge needs thorough work. There is no 
guaranteeing that you will gain such knowledge at one sitting. 
Perhaps one in a million will. In the days of the Buddha, there 
were people who attained to the Path and Fruit after listening to 
a stanza. But you canít expect such things today. It was then the 
Buddha himself who was teaching. He knew the disposition of 
his listeners very well. The listeners on their part were people of 
perfections; ¡.e., they had accumulated experience in their past 
lives. But today the preacher is just an ordinary person who 
preaches what litle he has learnt. He does not know the 
disposition of his listeners. lt will be difficult to say that the 
listeners are men and women of perfections. If they had been, 
they would have gained deliverance in the days of the Buddha. So 
we cannot guarantee you will gain special knowledge at one 
siting. We can only tell you that you can if you work hard 
enouph. 


How long do we have to work? DỦnderstanding 
impermanence, suffering and not-selft begins with the 


34 


inuestieatng knouledee. But it does not come at once. lt 1s 
preceded by purity of mind, purity of views, and purity of 
transcending doubts. To speak from the level of the present-day 
meditators, a specially gifted person can achieve this knowledge 
in two or three days. Most will take five, six, or seven days. 
But they must work assiduously. Those who get slack at work 
may not gain it even after fifteen or twenty days have passed. 
So I will talk about working in earnest in the beginning. 


Insight meditation is Incessant work —- meditate whenever you 
see, hear, smell, taste, touch or think, without missing anything. 
But to beginners, to note everything is quite impossible. Begin 
with several. It is easy to observe the moving form in the rising 
and falling of the abdomen. We have already spoken aboutit. Note 
withouta let-up “?isine, ƒalline,rising, ƒalling.“ As your mindfulness 
and concentraton grow stronger, add the siting and the 
touching and note, “?¡sing, ƒalline, sittins, touchíng.“ As you note on, 
Ideas may come up. Note them, too: “fhínking, planmine, 
knouing.“ They are hindrances. Unless you are rid of them, you 
have not got purity of mind and will not have a clear 
understanding of mind- matter phenomena. So, dorít let them in. 
Note them and get rid of them. 


If unbearable feelings like tiredness, hotness, pain, or itching 
appear in the body, concentrate on them and note: “f/red, tired or 
“hot, hot“ as they arise. lf the desire arises to stretch or bend the 
limbs, note it too, “đesire to bend, desire to stretch.“ When you bend 
or stretch, every move should be noted: “bemdine, bending, 
siretchime, siretchime.“ In the same way, when you rise, note 
every move. When you walk, note every step. When you sit 
down, note it. lf you lie down, note it, too. 


Every bodily movement made, every thought that arises, 
every feeling that comes up, all must be noted. If there is nothing 
in particular to note, go on noting “?isine, ƒalling, siHing, 


35 


tơuching.“ You must note while eating or having a bath. If there 
are things you see or hear particularly, note them, too. Except for 
the four, five or six hours you sleep, you keep noting things. You 
must try to be able to note at least one thing in a second. 


If you keep on noting thus in earnest, you will, in two or 
three days, find your mindfulness and concentration quite 
strong. lf not in two or three days, in five or six. Then very 
rarely do wanton thoughts come up. If they do, you are able to 
note them the moment they come. And they pass away the 
moment you notice them. The object noted like the rising and 
falling and the mind noting it seem to be well timed. You note 
with ease. These are signs that your mindfulness and 
concentration have become strong. In other words, you have 
developed purity of mind. 


Things fall apart 


From now on, every time you note, the object noted and 
the mind that notes it appear as two separate things. You 
come to know that the material form like the rising and falling is 
one thing and the mental state that notes it 1s another. Ordinarily, 
the material form and the mind that cognizes ¡it do not seem 
separate. They seem one and the same thing. Your book 
knowledge tells you they are separate but your personal feeling 
has them as one. Shake your Index finger. Do you see the mind 
that intends to shake? Can you distinguish between that mind 
and the shaking? If you are sincere, the answer will be “No.“ But 
to the meditator whose mindfulness and concentration are well 
developed, the object of attention and the awareness of it are as 
separate as the wall and the stone that is thrown to it. 


The Buddha used the simile of the gem and the thread (DN 2). 
Just as when you look at a string of lapis lazuli you know: the 


36 


gem ¡is threaded on a string; this is the gem, this is the string 
the gem ¡s threaded on, so does the meditator know: this is the 
material form, this 1s the consciousness that is aware of it, which 
depends on it, and 1s related to it. The Commentary says that the 
consciousness here ¡is the insipht consciousness, insight 
knowledge, that observes the material form. The lapis lazuli is 
the material form and the string is the consciousness that observes. 
The thread 1s in the gem as the insight awareness penetrates the 
material form. 


When you note “r¡sie, the rising is one thing, the awareness 
1s one thing - only these two exist. When you note “ƒalline, the 
falling is one, the awareness is one - only these two. The 
knowledge comes clear in you of its own accord. When you lift 
one foot in walking, one is the lifting, the other is the awareness 
- only these two exist. When you push it forward, the pushing 
and the awareness. When you put it down, the putting down 
and the awareness. Matter and awareness. These two only. 
Nothing else. 


As your concentration improves further, you understand how 
the material and mental things you have been noting keep 
pAssing away each in its own time. When you note “?¡sine,“ the 
form rising comes up gradually and passes away. When you note 
“ƒfaline,“ the form falling comes up gradually and then passes 
away. You also find that the rising as well as the awareness passes 
away, the falling as well as the awareness passes away. With 
every noting, you find only arising and passing away. When 
noting “bending,“ one bending and the next do not get mixed up. 
Bending, passing away, bending, passing away - and thus the 
intention to bend, the form bending, and the awareness, come 
and go each ¡n its time and place. And when you note the 
tiredness, hotness, and pain, these pass away as you are noting 
them. It becomes clear to you: they appear and then disappear, so 


37 


they are impermanent. 


The meditator understands for himself what the commentaries 
say, “I[hey are impermanent in the sense of being nothing after 
becoming.“ This knowledge comes to him not from books nor 
from teachers. He understands by himself. This ¡is real 
knowledge. To believe what other people say is faith. To 
remember out of faith 1s learning. It is not knowledge. You must 
know from your own experience. This is the important thing. 
Insight meditation ¡is contemplation in order to know for 
yourself. You meditate, see for yourself, and know - this alone is 
Insight. 

Regarding contemplation on impermanence, the Commentary 
says: “... the impernanent should be understood ... impermanence 
should be understood ... the discerrtment oƒ the Itnpertmanence should be 
understood.“ (Vism 290) 


This brief statement is followed by the explanation: “Here, The 
Imperrmmanentˆ are the ƒiue aqeereeafes.” You must know that the five 
aggregates are Impermanent. Although you may not understand 1t 
by your own knowledge, you should know this much. Not only 
that. You should know that they are all suffering, all without a 
self. lf you know this much, you can take up insight meditation. 
This tunderstanding made by learnng ¡is given ïín 
Chlatanhasankhaua Sutta: “Iƒ, 0 lord oƒ deuas, a tronk has heard, “All 
sates are tot [it [or adherence,“ he understands all the truth.“ (MN 
TH) 

To “understand“ means to meditate on mind- and-matter and 
be aware of it. It is the basic insight knowledge of Aralufical 
Knouledee of Mind and Matter and the Knouledee bụ ]Discerning 
Cönditionality. So, 1f you have learnt that mind and matter are all 
1mpermanent, suffering and not-self, you can begin meditating 
from the analysis of mind and matter. Then you can go on to 
higher knowledges like the roestieatine knouledee. 

38 


“Lhnderstanding all the states, he cotmprehends all oƒ them. “ 


So, the least qualification required of a beginner in insight 
meditaton is that he must have heard or learnt of the 
impermanent, suffering, and not-self nature of mind and matter. 
To Buddhists in Burma, this is something they have had since 
childhood. 


W© say mind and matter are impermanent because they come to 
be and then pass away. If a thing never comes to be, we cannot 
say it is Impermanent. What is that thing which never comes to 
be? It is a concept. 


Concepts never come to be, never really exist. Take a personal 
name. Ït comes into use from the day a child is named. It 
appears as though it has come to be. But actually people just say 
1t in calling him. It has never come to be, it never really exists. If 
you think it exists, find it. 


When a child is born, the parents give it a name. Suppose a 
boy has been named “Master Red.“ Before the naming ceremony, 
the name Master Red is unknown to all. But from the day the boy 
1s named, people begin calling him Master Red. But we cant say 
the name has come into being since then. The name Master Red 
Jjust does not exist. Lets find it out. 


Is the name Master Red in his body? on his head? on his side? or 
on his face? No, it is not anywhere. People have agreed to call 
him Master Red and that is all. If he dies, does the name dđies 
with him, too? No. As long as people do not forget it, the 
name will live on. So it is said, “A name or surname never gets 
destroyed.“ Only when people forget it will the name Master Red 
disappear. But it is not destroyed. Should someone restored it, it 
wilÌ come up again. 


Think of the Bodhisatta s names in the Jatakas: Vessantara, 
Mahosadha, Mahaljanaka, Vidhura, Temiya, Nemi - these names 


39 


were known ¡in the times of the stories but were lost for millions 
of years until the Buddha restored them. Four as4kheywas and 
a hundred thousand kappas ago (2sankheuwa is a number with 
the digit 1 followed by 140 zeros) the name Dipankara the 
Buddha and the name Sumedha the recluse were well known. 
They were lost to posterity afterwards. But our Buddha restored 
them and the names are known to us again. They will be known 
as long as the Buddha5s teaching lasts. Once Buddhism 1s gone 
from earth these names will be forgotten, too. But if a future 
Buddha were to speak about them again, they would become 
known again. 5o, concepts, names, are just conventions. They 
never exist. They have never been and they will never be. They 
never arise, so We carft say they “pass away“. Nor can we say they 
are Impermanent. Every concept is like that - no existence, no 
becoming,no passing away, so no impermanence. 


Nibbana, although it is a reality, cannot be said to be 
1mpermanent because it never come to be or passes away. Ít 1s 
to be regarded as permanent because it stands as peace for ever. 


Impermanence 


Realities other than Nibbana - mind and matter - never were 
in the beginning. They come ¡nto being whenever there arise 
causes. After coming into being, they pass away. So we say these 
realities of mind and matter are impermanent. Take seeing for 
example. In the beginning, there was no seeing. But if the eye is 
good, the object comes up, there is light, and your attention is 
drawn to it — 1f these four conditions concur — then there is seeing. 
nee it has arisen, it passes away. No more of it. So we say seeing is 
1mpermanent. Ït is not very easy for an ordinary person to know 
that seeing is impermanent. Hearing is easier to understand. There 
was no hearing ¡in the beginning. But if the ear is good, the 
sound comes up, there is no barrier, and your attention is drawn 


40 


to it — if these four conditions concur - then there is hearing. It 
arises and then passes away. No more of it. So we say hearing 1s 
1mpermanert. 


Now you hear me talking. You hear one sound after another. 
©nce you have heard them, they are gone. Listen. “Sownd, sound, 
sound.“ When ÏI say s-, you hear 1t, then 1t is no more. When Ï say 
-ound, you hear it, then it 1s gone. That 1s how they come and 
pass away. The same ¡is true of other psycho- physical 
phenomena. They come and go. Seeing, hearing, smelling, 
tasting, touching, thinking, bending, stretching, moving - all 
come and go away. Because they keep passing away, we say they 
are Impermanent. 


Of these, the passing away of consciousness is very clear. lí 
your mind wanders when you are noting “?/sínø, ƒalline “ you note 
“uanđering.“ As you note it, the wandering mind is no more. Ít 1s 
gone. It has not existed before. It comes about just then. Then it is 
øone in no time at all when noted. So we say it is impermanent. The 
pAassing away of unpleasant feel- ings, too, is obvious. As you go 
on noting ??síne, ƒalline,“ tiredness, hotness, or pain appears 
some- where in the body. If you concentrate on it and note 
†iredness, tiredness”, etc., sometimes it disappears completely, and 
sometimes it disappears at least for the time you are noting. So, it 
Isẳ impermanent. The meditator realizes its impermanent 
characteristic as he notes its rising and passing away. 


This realization of the fleeing nature of things is 
Contemplaion oƒƑ lýmpermanence Mere reflecion  without 
personally experiencing ¡it 1s no true knowledge. Without 
meditation you will not know what things come up and what 
things pass away. It is just book learning. It may be a meritorious 
deed but not real insight knowledge. 


Real insight knowledge ¡is what you know for yourself by 
meditating on things as they come up and pass away. Here ¡in the 
41 


audience are lots of meditators who have come to this stage of 
knowledge. I[ am not speaking from my own experience alone. 
No, not even from the experience of forty or fifty disciples of 
mine. There are hundreds of them. Beginners may not have 
such clear knowledge yet. lt is not quite easy. But it is not too 
difficult to achieve, either. lf you work hard enough as we 
instruct, you can have it. If you donft, you canít. Educational 
degrees, distinctions, honors are all results of hard work. No 
pain, no gains. The insight knowledge of the Buddha, too, must 
be worked for. 


As your concentration grows sharper, you will be able to 
see a great number of thoughts in one single act of bending or 
stretching of the limbs. You will see large numbers of thoughts 
coming up one after another as you intend to bend or stretch. 
The same number when you step. There arises a great number of 
thoughts in the twinkling of an eye. You have to note all these 
fleeting thoughts as they arise. If you cannot name them, just note 
“auare, auare.“ You will see that there are four, five or ten 
thoughts arising in succession every time you note ⁄2⁄re. 
Sometimes when the awareness is so swïft, even the word “aware 
1s no longer necessary. Just following them with your intellect will 
do. 


Now a thought arises, now the mind is aware Of it; now 
another arises, now the observant consciousness is aware of it. Ït 
1s like the (Burmese) saying: “a morsel of food, a stroke of the 
stick.“ For every thought that arises, there is the observant 
consciousness to be aware of it. When you are thus aware, these 
arisings and passings away cannot but be very plain to you. The 
wandering mind that arises as you are noting the rising and 
falling of the abdomen is caught by the observing consciousness 
as an animail that falls direct into the snare or an object that is 
hit by a well-aimed stone. And once you are aware of it, it is 


42 


gone. You find it as clearly as if you were holding it in your hand. 
You find thus whenever consciousness arises. 


When tiredness arises, you note “?/ređ,“ and 1t is gone. lt comes 
up again, and it is gone again. This kind of passing away will be 
made all the more clear in higher stages of insight. Tired, noted, 
gone; tired, noted, gone - they pass away one by one. There is no 
connection between one tiredness and the next. The same with 
pain. Pained, noted, gone; pained, noted, gone - each pain 1s 
gone at each noting. One pain does not mix with the other. Each 
pain 1s distinct from the other. 


To ordinary people there is no awareness of interruption in 
tiredness or pain. lt seems to tire or pain you continuously for 
a long time. In fact, there is no tiredness or païn for a long while. 
One tiredness and the next, one pain and the next, just very short 
pieces, very separate ones. The meditator sees this as he notes. 


When you note “7s “ the rising comes up gradually and 
pAsses away by degrees. When you note “ƒalne“ the falling 
comes up and passes by degrees. Common people who are 
ipnorant of this fact think of the rising and falling in terms of the 
absurd abdominal shape. So from their own ex- perience they 
think meditators, too, will only be seeing the absurd abdominal 
shape. Some make accusations to this effect. Dont speak by 
guess, please. Try and see for yourselves, let us warn. lf you 
work hard enough, you will find out. 


When you note “Đendine,“ you see clearly how 1t moves and 
passes, moves and passes, one move after another. You 
understand now the scriptural statement that realiies like 
mind and matter do not move from place to place. Ordinary 
people think it is the same hand that moves, that has been before 
the bending. They think the same hand moves inwards and 
outwards. To them it ¡is ever- unchanging hand. It ¡is because 
they have failed to see through the continuity of matter, the way 


43 


matter rises in succession. lt is because they lack ¡in the 
knowledge to see through. Impermanence ¡is hidden by 
continuity, it is said. It 1s hidden because one does not 
meditate on what arises and passes away. 5ays Visuddhimasea: 
“Because the rise and ƒall are not attended to, the characteristic 0ƒ 
Impertmanence does not a0pear, as long as it is hidden Dụ continuit.“ 
(Vsm xxi) 


Since the meditator is watching every arising, all things 
mental and material appear to him as separate, broken pieces — 
not as things whole and unbroken. From a distance, ants look like 
a line, but when you get nearer you see the ants one by one. The 
meditator sees things in broken pieces, so continuity cannot hide 
the fact from him. The characteristic of impermanence unfolds 
1tself to him. He is no longer illusioned. 


“But hen the rise and [all are eraspel and cơnHnuity ¡1s broken, 
the characteristic 0ƒ ïmpermanence appears 11 ils true peculiar 
propert. (Ibid.) 

This is how you meditate and gain the knowledge of 
Contemplaton on lImpermanence. Mere reflecion without 
meditation will not give rise to this knowledge. Once this 
knowledge ¡is made become, those on suffering and not-self 
follow. 


“Tò one, Meehiua, ho has perceiued 1tmqpermanence, the perception 
0ƒ nof-selƒ 1s established. “(AN 9.3) 


How will you take what you very well know to be capable of 
rising and passing away to be self, ego, a being? People cling to 
the self because they think they have been the same person the 
whole life. Once it is clear to you from your own experience that 
life is but made up of things that rise and pass away incessantly, 
you will not cling as self. 


Some obstinate persons say that this sutta is meant for 


44 


Meghiya alone. This is something that should not be said. We 
fear others will come up who wIll say what the Buddha said was 
meant for the people of his days, not for us who live today. But 
the statement is found not in that sutta alone. In Sørbodhi SuHta, 
the Buddha says: 


“lò one, tmonks, tho has perceiued ttmnpermanence, the perception 
0ƒ nof-selƒ 1s established.“ (AN 9.1) 


And, 1f one realizes impermanence, one realizes suffering, too. 
The meditator who realizes how things are rising and passing 
away, can see how the two events, rising and passing away, 
have been oppressing him. The Commentary to Sarnbodhi Sutta 
says: “When the characterisic 0ƒ Impermanence is seen, the 
characteristic 0ƒ nnot-selƒ 1s see, †oo, since tphen one 0ƒ the three 
characteristics 1s seew the other f0 are seeH, †00. 


So, it is very important to understand the one characteristic 
Of impermanence. 


Rediscovery 


In this connection, let me tell you a story from my own 
experience as a meditation teacher. It is abouta meditator from 
my native village, Seikkhun, in Shwebo district. He was none 
other than a cousin of mine. He was one of the first three persons 
from the village to take up insight meditation. The three of them 
agreed among themselves to meditate for a week first. They 
worked very hard. They had brought to the hermitage cigars and 
betel quids to be taken one each day. But, when they returned 
from the hermitage, they took home all the seven cigars and betel 
quids untouched. 


So hard did they work that, in three days, they attained the 
knơuledse 0ƒ rising and ƒallne and were overjoyed to experience 
tranquility and see the brilliance around. “Only at this old age 


45 


have we discovered the truth,“ they spoke with great joy. Because 
they were the first to take up meditation, I thought of letting 
them go with their joys and just told them to go on noting. I đdịd 
not telÏ them to note the joys. So, although they worked for four 
more days, they did not get any higher. 


After a few day⁄s rest, they came again for another week of 
meditation. That cousin of mine then reached the stage of the 
Knouledee oƒ ILissolution. Although he was noting “risine, ƒalline, 
siineg“ he did not see the abdominal shape, and his body 
seemed to have disappeared. So he had to touch it with his hand 
to see if it was still there, he told me. And, whenever he looked or 
saw, everything seemed to be dissolving and breaking up. The 
ground he looked at was dissolving, and so were the trees. Ït 
was all against what he had thought things to be. He began to 
Wwonder. 


He had never thought that such external, season- produced, 
gross material things like earth, trees, logs, etc., could be 
incessantly breaking up. He had thought they perished only 
after a considerable length of time. They lasted for quite a long 
time, he had thought. Now, as insight knowledge gained 
momentum with meditaton, the risng and passing of 
phenomena appeared to him of their own accord without his 
specially meditating on them. They were passing away, breaking 
up, there before him. It was all the reverse of his former beliefs. 
Perhaps his new vision was wrong. Perhaps his eyesight was 
failing. 

So he asked me and I explained to him: “The passing away 
and breaking up you saw ¡in everything were true. As your insight 
grew sharper and quicker, things appeared as rising and passing 
away to you without your meditation on them. These are all true. 
Later on he again told me about his own findings as he 
progressed in insight. Today he is no more. He has long been 


46 


dead. 


When insight knowledge has grown really sharp, it will prevail 
over wrong beliefs and thoughts. You see things ¡in their true 
light, as impermanernt, suffering, not-self. An uncultured mind or 
reflection without meditation cannot give you real insight into the 
nature of things. Only insight meditation can do that. 


Once you realize impermanence, you see how they Ooppress 
you with their rising and passing away, how you can đerive no 
pleasure from them, how they can never be a refuge, how they 
can perish any moment, so how they are frightening, how they 
are suffering, etc. 


“...Ïl (suƒƒering)1n the sense 0ƒ ƒearƒul. “ 


You thought, “This body will not perish so soon. It will last for 
quite a long time.“ 5o you took it for a great refuge. But now, as 
you meditate, you find only incessant risings and passings away. 
If no new ones rise up for the mental and material things that 
have passed away, one dies. And this can happen any momernt. 
To make a self out of these mental and material things that can die 
any moment and to take a refuge in it is as dreadful a thing as 
sheltering in an old house which ¡is tumbling down. 


And you find that nothing happens as you desire. Things just 
follow their natural course. You thought you could go if you 
wished to, sit If you wished to, rise, see, hear, do anything If 
you wished to. Now as you meditate you find that it is not so. 
Mind and matter are found to be working in a pair. Only when 
there is intention to bend ¡is there the form bending. Only when 
there is intention to stretch is there the form stretching. There is 
effect only when there is cause. Only when there is something to 
see do you see. lf there is something to see, you can/t heÏp seeing it. 
You hear when there is something to hear. You feel happy only 
when there 1s reason to be happy. You worry when there 1s cause 


47 


to worry. If there is cause, there ¡is effect. You cannot help it. 
There is nothing that lives and does what it desires. There is no 
self, no ego, no I. OnÏy process Of arising and passing away. 


To understand clearly is the most important thíng ¡in insight 
meditation. Of course, you will come across joys, tranquilities, 
bright lights in the course of your training. They are not 
Iinportant things  What 1s Iimportant ¡is to understand 
impermanence, suffering and not-self. These characteristics are 
made clear to you as you just keep on meditating as explained. 


Peace at last 


You make things clear to yourself, not believing what others tell 
you. lf any of you beginners have not had such self-made 
knowledge yet, know that you have not reached that stage. Work 
on. lf others can, you can. lt will not take very long. The 
knowledge comes to you as you are meditating. Only when you 
know for sure that all are impermanent, suffering and not-self 
will you not clng to sense objects as permanent, happy, 
beautiful, good. Nor will you cling to them as self, soul, the I. 
All the graspings are done away with. What then? Well, all the 
defile- ments are calmed and Ariyan Path and Nibbana are 
realized. 


“Cmne ho has to eraspine does not lơng aƒter thíines. CHe tho does 
not long aƒter things is calmed in himselƒ.“ (MN 37”) 


Whenever you meditate, you have no obsession with the 
object noted. So no grasping arises. There is no grasping to 
what you see, hear, smell, eat, touch or are aware of. They 
appear to rise each ïn its time and then pass away. They manifest 
themselves as impermanent. There is nothing to cling to. They 
Oppress us with their rise and fall. They are all sufferings. There 
1s nothing to clng to as happy, good or beautiful. They rise 


48 


and fall as is their nature, so there is nothing to cling to as self, 
soul, or I that lives and lasts. All these are made very plain to you. 
At that the graspings are done away with. Then you realize 
Nibbana through Ariyan Path. We will explain this in the light 
of Dependent Origination and Agsregates. 

“The stopping 0ƒ graspine is [rơm the stopping 0ƒ crauing; the 
stopyine oƒ Decoming 1s ƒrơm the stopping 0ƒ grasping; the stopping oƒ 
birth 1s from the stopping oƒ Decoring; from the stoppine oƒ birth, old aoe 
and dụine, grieƒ, suƒƒering, sorrou, desparr, and lameHlaHon are 
sfopped. Thus cormes to be the stoppine 0ƒ this entire tmass 0ƒ ilL “(MỊN 
36) 

One who meditates on the mental and material objects that 
appear at the six doors and knows their intrinsic nature of 
Impermanence, suffering and not-self does not delight in them. 
As he does not grasp them, he makes no effort to enjoy them. 
As he refuses to make an effort, there arises no kamma called 
“becoming.“ As no kamma arises, there is no new birth. When 
there is no new bírth, there is no occasion for old age, dying, 
grief, etc. This is how one realizes momentary Nibbäna through 
insipht path whenever one meditates. We will explain the 
realization by Ariyan Path later. 


In Silaoanta SuHa (SN 22.122) earlier quoted, the Venerable 
Sãriputta explained how, if a monk of moral habit meditates on 
the five aggregates of grasping as impermanent, suffering, and 
not-self, he can become a Stream-winner; If a Stream-winner 
meditates, he can become a Once-returner; if a Once-returner, a 
Never-returner; if a Never-returner, an Arahant. Here, to realize 
the four Ariyan fruitions of Stream-winning, Once-returning, 
Never-returning, and Arahantship means to realize Nibbäna 
through the four Ariyan Paths. 


49 


Progress 


To get to the Ariyan Path, one starts with insight path. And 
insight path begins with the Amalufical Knơouledee oƑ Mimd and 
Mattr. Then one arrives at the Knouledse oƒ  ]DDiscernime 
Conditionality. Then, working on, one gains the Knouledee oƒ 
InoestHieation. Here one comes to enjoy reflecting on things, 
Investigating them, and persons of considerable learning often 
spend a long time doing so. lf you do not want to reflect or 
Investigate, you must keep on meditating. Your awareness now 
becomes light and swifft. You see very clearly how the things 
noted arise and pass away. You have come to the Knơuledee oƒ 
Kisine and Passine Aua0. 

At this stage, noting tends to be easy. llluminations, joys, 
tranquilities appear. Going through experiences unthought of 
before, one is thrilled with joy and happiness. At the initial stage 
of his work, the meditator has had to take øreat pains not to let the 
mind wander this way and that. But it has wandered and, for 
most of the time, he has not been able to meditate. Nothing has 
seemed all right. Some have had to fight back very hard indeed. 
But, with strong faith in ones teachers, good intentions and 
determination, one has passed all the difficult stages. One has 
now come to the knowledge of rising and passing away. 
Everything is fine at this stage. Noting ¡is easy and effortless. It 
1s good to note, and brilliant lights appear. Rapture seizes him 
and causes a sort of øgoose-flesh in him. Both body and mind are 
at ease and he feels very comfortable. The objects to be noted 
seem to drop on ones mindfulness of their own accord. 
Mindfulness on its part seems to drop on the object of its own 
accord. Everything 1s there already noted. One never fails or 
forgets to note. Ơn every noting, the awareness is very clear. If 
you attend to something and reflect on it, it proves to be a plain 
and simple matter. lí you take up impermanence, suffering and 


50 


not-self, about which you have heard before, they turn out to 
be plainly discernable things. So you feel like preaching. You 
think you would make a very good preacher. But if you have had 
no education, you will make a poor preacher. But you feel like 
preaching and you can even become quite talkative. This ¡is 
what is called “the Ideal NÑibbana” the meditators experience. lt 1s 
not the real Nibbana of the Ariyans. We may call it “imitation 
Nibbana.” 


“1t is the tmtmortalit0 oƒ those ho khơu. “ 


Training in meditation 1s like climbing a mountain. You begin 
climbing from the base. Soon you get tired. You ask people who 
are coming down and they answer you with encouraging words 
like “IEs nearer now.” Tired you climb on and very soon come to a 
resting place in the shade of a tree with a cool breeze blowing in. 
All your tiredness ¡is gone. The beautiful scenery around 
fascinates you. You get refreshed for a further climb. The 
knowledge of the rising and passing away is the resting place for 
you on your climb to higher insight knowledge. 


Those meditators who have not yet reached this stage of 
knowledge may be losing hope. Days have passed and no taste of 
insipht yet. They often get disheartened. Some leave the 
meditation centre with thoughts that meditation is nothing after 
all. They have not discovered the “meditators Nibbana.“ So we 
Iinstructors have to encourage newcomers to the centre with the 
hope that they will attain to this knowledge at least. And we ask 
them to work to attain to it soon. Most succeed as we advise. 
They dont need further encouragement. They are now full of 
faith and determination to work on until the ultimate goal. 


This “meditator“s Nibbãna” 1s often spoken of as a1ãuwsĩ rafi — 
non-human delight or superhuman enjoyment (ie., joy or 
delight transcending that of ordinary human beings). You 
derive all kinds of delights from various things - from 


51 


education, wealth, family liíe. The “meditators Nibbana” 
surpasses all these delights. A meditator once told me that he 
had indulged in all kinds of worldly pleasures. But none could 
match the pleasure derived from meditation. He Just could not 
express how delightful it was. 


But is that all? No, you must work on. You go on with your 
noting. Then, as you progress, forms and features no longer 
manifest themselves and you find them always disappearing. 
Whatever appears dis- appears the moment you notice it. You 
note seeing, it disappears swiftly. You note hearing, it disappears. 
Bending, stretching, again it disappears swiftly. Not only the 
objJect that comes up, the awareness of it too disappears with it 
in a pairwise sequence. This is the Knouledee oƒ DissoluHion. 


Every time you note, they dissolve swiftly. Having witnessed it 
for a long time, you become frightened of them. It is the 
Knouledee 0ƒ the Fearƒful. Then you find fault with these things 
that keep passing away. It is the Kñouledee oƒ Tribulation. Then 
as you meditate on, you get weary of them. lt is the Knơuledee oƒ 
Kepulsion. 


“6o seeing all these thinos, the Instructed disciple oƒ the Ariyans 
disreeards the tnaterial shapes, disreeards ƒeeline.” (MỊN 22) 


Your material body has been a delightful thing before. Sitting 
Or rising, going or coming, bending or stretching, speaking or 
working - everything has seemed very nice. You have thought 
this material body of yours to be a dependable and delightful 
thing. Now that you have meditated on it and seen that 
everything dissolves, you no longer see your body as 
dependable. It is no longer delightful. It is just a dull, tiresome 
business. 


You have enjoyed both pleasurable feelings of the body and 
mental pleasure. You have thought, “I am enjoying,“ “I feel 


52 


happy.“ Now these feelings are no longer pleasurable. They, 
too, pass away as you notice them. You become wearied of them. 


You have thought well of your perception. But now it, too, 
pAsses away as you notice it. You feel disgusted with it as well. 


Volitional activities are responsible for all your bodily, mental 
and vocal behaviors. To think, “l sit, I rise, I go, I act,“ is to clỉng 
to volitional activities. You have thought well of them, too. Now 
thatyou see them passing away, you feel repulsion for them. 


You have enjoyed thinking. When newcomers to the 
meditation center are told that they must not engage in thinking 
about things, but must keep noting, they are not at all pleased. 
Now you see how thoughts, ideas, come up and pass away, and 
you are tired of them too. 


The same thing happens to your sense-organs. Whatever 
come up at the six doors 1s now a thing to disgust, to be wearied of. 
Some feel extreme disgust, some a considerable amount. 


Then arise desires to be rid of them all. Once you are tired 
of them, of course you want to get rid of them. “They come and 
pass ímmcessantly. They are no good. It were well if they all 
ceased.“ This is the Knouledee ƒor Deliuerance. Where “they all 
ceased“ is Nibbãna. To desire for deliverance from them ¡is to 
long for Nibbãna. What must one do if one wants Nibbãna? He 
works harder and goes on meditating. This is the Knouledee oƒ 
Ke-reflection. Working with special effort, the characteristics of 
1mpermanence, suffering and not-self become all the more clearer 
to you. Especially clearer is suffering. 

After re-reflection you come to the Knouledee of Indifference 
to Formations. Now the meditator is quite at ease. Without 
much effort on his part, the notings run smoothly and are very 
good. He sits down to meditate and makes the initial effort. Then 
everything runs its course like a clock once wound up øoes on 


53 


ticking of its own accord. For an hour or so, he makes no change 
in his posture and goes on with his work without interruption. 


Before this knowledge there may have been disturbances. Your 
mind may be directed to a sound heard and thus disturbed. Your 
thought may wander off and meditation is disturbed. Painful 
feelings like tiredness, hotness, aches, Itches, coughs appear and 
disturb you. Then you have to start allover again. But now all 
goes well. There are no more disturbances. Sounds you may 
hear, but you ignore them and goes on noting. Whatever comes 
up you note without being disturbed. There are no more 
wanderings of the mind. Pleasant objects may turn up but no 
delight or pleasure arises in you. You meet with unpleasant 
objects. Again you feel no displeasure or fear. Painful feelings 
like tiredness, hotness or aches rarely appear. If they do, they are 
not unbearable. Your noting gets the better of them. Itching, pains 
and coughs disappear once you attain this knowledge. Some even 
get cured of serious illnesses. Even If the illnesses are not 
completely cured, you get some relief while noting in earnest. So, 
for an hour or so, there will be no interruption to your notings. 
Some can go on meditating for two or three hours without 
interruption. And yet they feel no weariness in the body. Time 
p2sses unheeded. “Its not long yet,“ you think. 


Ơn such a hot summer day as this, it would be very fine to 
have attaned this knowledge. While other people are 
groaning under the intense heat, the meditator who is working 
in earnest with this knowledge will not be aware of the heat 
at all. The whole day seems to have fled in no time. Ït isa very 
good ¡insight knowledge indeed, yet there can be dangers like 
excess of worry, ambition, or attachmert. lf these cannot be 
removed, no progress will be made. Once they are removed, the 
Ariyan Path knowledge ¡s there to realize. How? 


54 


Noble Path 


Every time you note “?¡sine, ƒalline, sitine, touching, seelng, 
hearine, Dendine, stretchine“and so on, there is an effort being 
made. This is the Kiehf Eƒƒfort of the Noble Eightfold Path. Then 
there is your mindfulness. lt is Rieht Mindƒfulness. Then there 1s 
concentration which penetrates the object noted as well as 
remains fixed on it. This 1s Nieh† CơncentraHon. The three are 
called Concentration Constituents of the Path. Then there is 
iniial applicaton which, together with concentration, ascends 
on the object noted. It ¡is the application of the concomitants 
on the object. Its characteristic is putting the concomitants on to 
the  object (abhimiropanalakkhana) according to the 
Commentary. This is Niehf Thoueht. Then there ¡is the realization 
that the object thus attended ¡is just movement, just 
noncognizing, Just seeing, Just cognizing, just rising and 
disappearing, just impermanent and so on. This is the Kiehf 
Wieu. Right Thought and Right View together form the Wisdom 
Constituents of the Path. The three Morality Constituents, Niehf 
Speech, Rieht AcHon and Night Lioelihood, have been perfected 
before you take up insight meditaton - when you take the 
precepts. Besides, there can be no wrong speech, wrong action 
or wrong livelihood in respect of the object noted. So whenever 
you note, you perfect the Morality Constituents of the Path as 
well. 


Thus, the eight constituents of the Noble Path are there in 
every act of awareness. They constitute the insight path that 
comes up once clinging is done away with. You have to prepare 
this path gradually untl you reach the Knowledge of 
Indifference to Formations. When this knowledge ørows mature 
and strong, you arrive at Ariyan Path in due course. It is like this: 
When the Knowledge of Indifference to Formations has matured 
and grown stronger, your notings get sharper and swifter. While 


55 


thus noting and becoming aware swiftly, all of a sudden, you fall 
Iinto the peace that is Nibbana. It is rather strange. You have no 
prior knowledge that you will reach it, you cannot reflect on it on 
reaching, either. Only after the reaching can you reflect on it. 
You reflect because you find unusual things. This is the Knouledee 
oƒ ReflecHon. Then you know what has happened. This is how 
you realize Nibbana through the Ariyan Path. 


So 1f you want to realize Nibbana, what is important is to 
work for freedom from clinging. With ordinary people clingings 
arise everywhere: in seeing, in hearing, in touching, in being 
aware. They cling to things as being permanent, as being happy, 
øood, as soul, ego, persons. We must work for a complete 
freedom from these clingings. lo work ¡is to meditate on 
whatever rises, whatever is seen, heard, touched, thought of. If 
you keep meditating thus, clingings cease to be, the Ariyan Path 
arises leading to Nibbana. This is the process. 


To sum up: 


How 1s immsight developed? Insight ¡is developed by 
meditating on the five aggregates Of ørasping. 


Why and when do we meditate on the agsre- 
gates? We meditate on the agsgregates whenever they arise In 
order that we may not clng to them. If we fail to meditate on 
mind and matter as they arise, clingings arise. We cling to them as 
permanert, good, and as ego. lf we meditate on mind and matter 
as they arise, clingings do not arise. It is plainly seen that all are 
impermanent, suffering, mere processes. Cnce clingings cease, 
the Path arises, leading to Nibbãna. 


These, then are the elements of _ Insight 
Meditation. 


œ-f#-& 


56 


57 


